THÍCH CHƠN THIỆN 


/.. Kê» 


TRUNG BỘ KINH 
Tập 1.2.3 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


THÍCH CHƠN THIỆN 


TÌM HIỂU 
TRUNG BỘ HINH TẬP I 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Tìm hiểu Trung Bộ Kinh I (kinh số 1-50) 
TỎNG LUẬN 
(Trung Bộ kinh I) 


I. Tổng quát 


Trung Bộ kinh Lý Đại tạng kinh Việt Nam, ấn hành 
năm 1992, gồm có 50 kinh, chia làm năm phần. Theo nguyên 
bản Pàli và bản dịch tiếng Anh, Pàli Text Soclety, London,1987 
thì có để tên gọi của từng phân: 


- Phần đầu gọi là Cương yếu của các pháp Căn bản; 

- Phần hai gọi là Tiếng rồng sư tử, 

- Phần ba không để tên gọi, chúng tôi tự để tên là Các ảnh 
dụ. 


- Phân bôn và năm gọi là Phám song đôi. 


Trong mỗi phần, nói đúng hơn phần các kinh không phân 
biệt phần, bản dịch của Đại tạng kinh Việt Nam có để tên một 
số kinh gọi là Đại kinh và Tiểu kinh. Để tránh sự nhằm lẫn ý 
nghĩa chữ Đại, Tiểu liên hệ đến nội dung của pháp hành, người 
biên soạn tập sách này sử dụng từ kinh dài (thay cho Đại kinh) 
và kinh ngắn (thay cho Tiểu kinh) chỉ số trang, số từ nhiều hay 
ít hơn của hai kinh cùng nhan đề ấy. 


Bản dịch của Pàl Text Soclety, I987, bàn đến khá 
nhiều điểm về hình thức thứ tự của “Kinh” và “Phần” trong lời 
tựa của dịch giả. Ở đây người biên soạn sẽ chỉ nhấn mạnh đến 
phần giới thiệu nội dung kinh, ghi các điểm giáo lý và pháp 
hành quan trọng mà người đọc cần để tâm, và có để thêm lời 
bàn. Ở đây, trong ý nghĩa tựa đề “Tìm hiểu ?rung Bộ Kinh 1), 

mỗi kinh chỉ giới thiệu ba phần: 


- Phần giải thích từ ngữ: giúp người đọc nắm được nghĩa 


7 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


của các từ ngữ, thuật ngữ Phật học, có chú thích thêm tiếng Pàii 
(nguyên bản) và Anh ngữ (dịch bản); phần Việt ngữ là phần giới 
thiệu của người biên soạn. 


- Phần nội dung bản kinh: chỉ giới thiệu các nét giáo lý 
pháp hành cương yếu để người đọc dễ tiếp thu; với những lời 
dạy của Thế Tôn mà người biên soạn thấy rằng hành giả cần đọc 
kỹ để phát triển “tư huệ” và “tu huệ” thì ghi lại nguyên văn của 
dịch bản Việt ngữ có đối chiếu với nguyên bản Pàli và dịch bản 
Anh ngữ. 


- Phân bàn thêm: người biên soạn nhân mạnh và diễn dịch 
các điêm giáo lý và pháp hành cân bàn rộng, cân tập trung sự 
chú ý, với chủ tâm là nêu lên một sô gợi ý cho người đọc. 


Trên tất cả, người biên soạn thiển nghĩ rằng: mỗi 
người đọc, mỗi người hành sau khi đọc các dịch bản và chú 
thích của các dịch bản, nên tự mình đọc lại nguyên bản từng 
dòng kinh (Pàili, Anh và Việt văn) để tự mình trực nhận nghĩa 
kinh và tự mình phát triển “tư huệ”. 


H. Các nét giáo lý đặc thù của Trung Bộ kinh I 


1. Phần cương yếu của các pháp căn bản (hay cương yếu 
về căn bản của các pháp): gồm từ kinh 1 đến kinh 10. 


Khi nói “Cương yếu của các pháp căn bản” là nói căn bản 
của các bản kinh (Suttam) và căn bản của pháp môn tu. Khi nói 
“Cương yếu về căn bản của các pháp” là nói về nhận thức sự 
thật của các pháp (các hiện hữu). Cả hai ý nghĩa trên đều được 
bao hàm trong nguyên ngữ Pàii: Mùlapariyàvagga (bản dịch 
tiếng Anh đề: The Division of the Synopsis of Fundamentals). 


ILI Kinh số lL “Căn bản của mọi Pháp” 
(Mùlapariyàsuttam). Mở đầu kinh số 1, Đức Thế Tôn dạy: 
Pàli: “Sabbadhammalàpariỳayam vo bhikkhave desessàmI,...” 


Anh ngữ: “l[ will teach you, monks, the synopsis of the 
fundamentals of all things...” 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Dịch giả Anh ngữ dịch từ đhamưna là things (sự vật, các 
hiện hữu) và ghi chú thích cuối trang kinh rằng: từ đ#mma có 
nhiều nghĩa: các nhân duyên; đối tượng của ý (pháp trần); các 
cảnh giới của tâm; và các hiện hữu. 


Theo văn mạch và nội dung của bản kinh, Đức Thế Tôn đề 
cập đến các cấp độ hiểu biết, nhận thức của con người về đất, 
nước, gió, lửa; về các cõi trời Dục ĐIỚI, Sắc giới, Vô Sắc gIỚI; 
về sở văn, sở kiến, sở tư niệm, sở tri và về Niết bàn. Như thế 
là Ngài đề cập đến cấp độ nhận thức của con người về mọi hiện 
hữu, vạn hữu. Đó là các cấp độ hiểu biết của người phàm tục 
(tưởng tri, thức tri và tư duy) của các bậc Hữu học (Thắng tri) 
và của các bậc Thánh Vô lậu (Thắng tri và Liễu tri). 


Qua bản kinh, các đại, các cảnh giới, tự ngã sở dĩ hiện hữu 
là do tư duy hữu ngã, tư duy ngã tưởng (tưởng tri, thức tri và tư 
duy) của con người dựng nên. Nếu các hiện hữu được con người 
nhìn trực tiếp trong đại định, trong trạng thái tâm thức vắng mặt 
tầm, tứ, vắng mặt các tư duy ngã tưởng, thì bấy giờ con người 
sẽ trực tiếp thấy rõ sự thật duyên khởi của chúng. Cái thấy biết 
này gọi là Thắng tri, không xem các hiện hữu là ta, của ta, hay 
có mặt trong ta, hoặc ta có mặt trong các hiện hữu. Khi mà tâm 
người nhìn định tĩnh, nhất tâm, sạch hết các tham, sân, si, cấu 
uế, thì sẽ /Êu íri các hiện hữu, thấy sự vật như thật. 


Bản kinh đã nêu ra hai vấn đề cơ bản nhất của tâm thức và 
của cuộc đời: thấy sự thật như thật và Chân hạnh phúc (đoạn tận 
khổ). Bản kinh cũng đã mở ra nhận thức rằng không gian, thời 
gian và những gì thuộc không gian, thời gian chỉ là sự hiện hữu 
của các duyên; chúng không có thật; do cảm nghiệp sinh, hay 
do các tập quán nhìn, nghe, tư duy, cảm thọ của chúng sinh mà 
xuất hiện như thế này, như thế khác. Hạnh phúc hay khổ đau, 
minh hay vô minh cũng thế. Từ điểm cơ bản, suối nguồn này, 
kinh Phật mở ra đạo lộ giải thoát của Giới, Định, Tuệ, của đời 
sống phạm hạnh, mở ra /52 kinh Trung Bộ và nhiều kinh khác 
của năm Nikàya. 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


l2: Kinh số 2,“Tất Cả Lậu Hoặc”(Sabbàsavasuttam). 
Nếu bản kinh số 1 là nét cương yếu nhất của nhận thức 
“Con đường”, thì bản kinh số 2 là nét cương yếu nhất về nội 
dung thực hiện “Con đường”. Linh hồn của công phu thực hiện 
“Con đường” là “Như lý tác ý”, tác ý đúng sự thật của các 
pháp; tác ý để tiêu diệt các lậu hoặc. Biện pháp, chiến thuật thực 
hiện thì có bảy, như đã được trình bày. Từ đây, các công phu, 
pháp môn tu tập được triển khai thành nội dung của các kinh 
tiếp nối, đi vào các chỉ tiết, đi vào từng bước công phu, từng 
giai đoạn thực hiện. 


1.3: Kinh số 3 thì quyết định hướng đi “Thừa ự Pháp”. 


1.4: Kinh số 4 thì bàn đến hành trang cho nếp sống “viễn 
ly”, độc cư thiền tịnh. 


1.5: Kinh số 5 thì thực hiện công phu tây sạch cấu uế của 
tâm với trí tuệ chuẩn bị tốt cho các bước đi tiếp theo: thành 
tựu Định học và Tuệ học. 


1.6: Kinh số 6, Ước nguyện, thì nêu rõ các thành tựu tu tập 
mà hành giả phải tự mình chứng đạt. 


1.7: Kinh số 7, tương tự kinh số 5, đặc biệt giới thiệu việc 
thực hiện “7 vô lượng tâm”... 


1.8: Kinh số 8, kinh Đoạn Giảm, thì hành khởi tâm tác 
ý đến tâm thanh tịnh để thay thế các tâm cấu uế; tác ý khởi 
tâm đến mười thiện nghiệp để ngăn cản đối trị mười ác nghiệp; 
tác ý khởi tâm đến mười Thánh đạo đề loại trừ các tâm thuộc 
tà đạo...Đây là sự nuôi dưỡng tâm giác tỉnh, trí tuệ. Sự tình cần 
giữ tâm hướng thượng, đi ra khỏi các vọng tâm ấy là sự nuôi 
lớn định lực . 


1.9: Kinh số 9, Chánh Tri Kiến, thì phát triển tâm tương 
tự kinh 8, an trú trí tuệ thấy rõ các pháp bất thiện và gốc của 
bất thiện, thấy rõ các pháp thiện và gốc của pháp thiện khởi lên 
trong tâm cho đến khi đoạn sạch ý nghĩ: “Tôi là”. Tương tự, đối 


10 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 

với “bốn thức ăn”, đối với “Tứ Thánh đế” và “Thập nhị nhân 
duyên”. Bấy giờ hành giả thực sự có Chánh tri kiến, có lòng tin 
Pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp. Đây là công phu Thiền 
quản. 


1.10: Tất cả các pháp hành từ kinh số 3 đến kinh số 
9, và nói chung các công phu thực hiện “Con đường” 
(Giới, Định, Tuệ), đều được nhiếp vào công phu thực hành “Tứ 
Niệm Xứ” kinh số 10. 


Khi tương đối thành tựu niệm lực và định lực (Tứ 
Sắc định), hành giả có thể hành Thiền quán để cắt đứt Kiết 
sử, có thể hành “Tứ vô lượng tâm” để đoạn trừ hết các lậu 
hoặc, có thể thực hành “Ngũ Căn”, “Ngũ lực” hay “Thất Giác 
chỉ” để thành tựu Tam minh, chứng đắc Niết bản. 


Nói tóm, chỉ hai kinh đầu, hoặc chỉ mười kinh đầu 
của Trung Bộ kinh I đã vạch rõ toàn bộ “Con đường dẫn đến 
giải thoát lậu hoặc, vượt qua bộc lưu sinh tử”. 


2. Phần tiếng rống sư tử: (từ kinh 11 đến kinh 20). 


Do vì “Con đường” trên cần được giới thiệu cho người 
đời, những người đang chơi vơi giữa biển dục vọng, giữa nhiều 
vọng kiến, điên đảo kiến, giữa biển hý luận, ngờ vực, nên giáo 
lý Phật giáo cần mở ra nhiều pháp thoại, đối thoại để giới 
thiệu Thắng pháp. Từ kinh I1 đến kinh 20 gọi là tiếng rống sư 
tử: tiếng nói của Chánh pháp làm chấn động các thế tục tâm 
như tiếng rống sư tử làm khiếp hãi các thú rừng. 


2.1: Kinh I1, Tiểu sư tử hồng, giới thiệu trí tuệ của các đệ 
tử Đức Thế Tôn vượt lên mọi tri kiến ở đời, vượt qua Hữu Kiến 
và Phi hữu Kiến; giới thiệu thành tựu Tứ quả Sa môn của đệ tử 
Thế Tôn mà các ngoại đạo không thể thành tựu. 


2.2: Kinh 12, Đại sư tử hồng, thì giới thiệu trí tuệ toàn giác 
và các pháp thượng nhân của Thế Tôn là vô lượng: đó là Thập 
Như Lai lực, Tứ vô sở úy, Lục thông viên mãn.v.v... 


11 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


2.3: Kinh 13, Đại kinh Khổ Uẩn., thì trình bày sự hiểu 
biết đặc thù của Phật giáo về các dục, các sắc, các cảm thọ. Sự 
hiểu biết này hoàn toàn khác biệt với các tôn giáo, triết thuyết 
khác. 


2.4: Kinh 14, Tiểu kinh Khổ Uẩn, thì giới thiệu điều kiện 
đê tây sạch dục tâm, các câu uê của tâm, khác hăn các chủ 
trương sai lạc của ngoại đạo ... 


2.5: Kinh 15, tương tự kinh 14, nhắc nhở các vị Tỷ kheo 
quán sát, theo dõi tâm, nhanh chóng tẩy sạch các cấu uế để sớm 
có nhân duyên đi xa hơn vào giải thoát. 


2.6: Công phu tây sạch cấu uế tâm lại được giới thiệu 
qua một thể cách khác ở kinh l6, Tâm Hoang Ưu, đó là việc 
xóa sạch các tâm hoang vu, tâm triền phược mà các Phật tử mới 
vào đạo và các ngoại đạo đang vướng mắc. Kinh 16 giới thiệu 
thêm một bước đi mới, theo sau bước tây sạch tâm cấu uế, là 
thực hiện “Tứ thần túc”, hay “Tứ như ý túc”: dục định, tỉnh tấn 
định, tâm định và tư duy định để đạt đến điểm vô thượng an ổn. 


2.7: Kinh l7, Khu Rừng, thì chỉ bày cách chọn trú xứ vả 
người thân cận nào thuận cho công phu tu tập giải thoát; đơn 
giản nhưng thiết thực. 


2.8: Kinh 18, Mới hoàn, tiếp tục giới thiệu nội dung của 
“Con đường”, nêu trên cho một học giả ngoại đạo, rất gọn 
nhẹ: “Không tham ái đối với hữu và phi hữu”. Công phu thực 
hiện cụ thể cũng rất là đơn giản: “theo dõi sáu căn, dập tắt ngay 
các tham ái, vọng tưởng khởi lên từ sáu căn”. Giản dị, nhưng đó 
là một tiếng rống sư tử khác! 


2.9: Kinh 19, kinh Song Tảm, Thế Tôn nói lên kinh nghiệm 
của Ngài về công phu loại bỏ các tư duy về dục, sân và hại, và 
hướng tư duy về ly dục, vô sân, vô hại. Kinh nghiệm tâm lý có 
giá trị, rất giá trị, ở đây là: “Khi tâm quan sát nhiều về vấn đề 
gì thì tâm sanh khuynh hướng về vấn đề ấy”. 


12 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


2.10: Kinh 20, An Trú Tâm, tiếp tục phát triển kinh 
nghiệm tâm lý trên, giới thiệu cách an trú tâm vào đối tượng để 
thực sự tiêu diệt dục tầm, sân tầm và hại tầm để nội tâm được 
định tĩnh. Đây là một kinh nghiệm rất cần thiết cho đời vốn bị 
vướng mắc vào vô số phiền não do các dục tầm, sân tầm, hại 
tầm ấy tạo ra. Làm chủ các tầm tâm sở là làm chủ tư duy. Làm 
chủ tư duy là bước đi cơ bản làm chủ đời sống của chính mình. 


Mỗi kinh trơng 10 kinh vừa đề cập đều đến với đời như 
một tiếng rống sư tử gây kinh hãi các tiếng nói dục vọng, chấp 
thủ kiến ở đời. 


3. Phần các kinh ảnh dụ: (từ kinh 21 đến kinh 30). 


Chuyển tải nhận thức về “Con đường” và các phương cách 
“thực hiện con đường” cho nhiều căn cơ khác nhau, cá nhân và 
tập thể, là một quá trình giáo dục vận dụng tâm lý và kỹ thuật 
giáo dục. Đối với đoàn thể Tăng già với nếp sống khất thực, 
sống chốn núi rừng, với nhiều cá nhân đến từ nhiều giai tầng xã 
hội khác nhau, hưởng thụ các nếp giáo dục khác nhau, công việc 
hướng dẫn tu hành trở nên không đơn giản. Thế Tôn đã phải chế 
ra Giới bổn, các Học pháp và sử dụng nhiều kỹ thuật giảng dạy 
truyền đạt. 


Bên cạnh đó, sự hiện diện và phát triển của lục phái 
ngoại đạo, các ác ma thường tạo ra nhiều chướng ngại tu tập 
mà mỗi Tỷ kheo cần phải nhiếp phục. Sự thành lập đoàn Tỷ 
kheo ni cũng là một vấn đề khác nữa. Do đó, sau 20 bản kinh 
hầu như rất đầy đủ vừa được đề cập, Đức Thế Tôn đã mở ra rất 
nhiều pháp thoại giáo hóa trong suốt 45 năm trú thế sau ngày 
thành đạo. 


Mười kinh đối với các ảnh dụ tiếp theo là một điển hình. 
Ngài đã sử dụng ảnh dụ để giúp thính chúng dễ hiểu, dễ nhớ 
và dạy pháp qua nhiều ngôn từ, thi thiết khác nhau để soi sáng 
nhận thức về Pháp và về công việc thực hành Pháp. 


13 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


3.1: Kinh 21, Ví dụ cái cưa, giúp các Tỷ kheo nhớ để nhắc 
nhở mình nhiếp phục các tâm cấu uế, phát triển từ tâm và tuệ 
tâm. 


3.2: Kinh 22, Ví dụ con rắn, thì nhắc nhở Tỷ kheo cân 
trọng hiểu rõ Pháp và vai trò của Pháp. Ngộ nhận về Pháp sẽ 
chuốc lấy hậu quả như bắt rắn ở thân, đuôi của nó, sẽ bị rắn 
căn đến mất mạng, hay đau khổ gần như mất mạng. 


3.3: Kinh 23, nhắc lại mục tiêu đoạn trừ lậu hoặc của nếp 
sống vạn hạnh. 


3.4: Kinh 24, 7rạm xe, tôn giả Xá Lợi Phất lập lại mục 
tiêu xuất gia là để đắc “Vô thủ trước Niết bàn”, mà không phải 
là các thành tựu của Giới, Định và Tuệ (chưa toàn giác), qua 
ví dụ bảy trạm xe như là các thành tựu: Giới thanh tịnh, Tâm 
thanh tịnh, Kiến thanh tịnh, Đoạn nghi thanh tịnh, Đạo phi đạo 
tri kiến thanh tịnh, Đạo tri kiến thanh tịnh, Tri kiến thanh tịnh 
tương tự phẩm kinh Hóa thành dụ, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. 


3.5: Kinh 25, Bây môi, thì cảnh báo các Tỷ kheo về các 
ma chướng ở đời và ở nội tâm, giác tỉnh bám chặt mục tiêu giải 
thoát, đi suốt lộ trình thiền định cho đến định cuối cùng: Diệt 
thọ tưởng định. Tỷ kheo cần nghiêm túc tiêu diệt tham ái cõi 
Dục, cõi Sắc và cõi Vô sắc. 


3.6: Kinh 26, Thánh cẩu, thì giới thiệu con đường giải thoát 
mà Thế Tôn vượt qua ở hiện thế, để các Tỷ kheo học tập. Ánh 
sáng từ sự thật Duyên khởi sẽ chiếu rọi lộ trình đoạn diệt ái, 
tịnh chỉ các hành, hướng thẳng đến Niết bàn. 


3.7: Kinh 27, kinh ngắn Dấu chân voi, thì giới thiệu về 
sự việc Bà la môn học giả, bác học tán thán Thế Tôn như là 
bậc đạo sư vô tỉ đương thời. Sự tán thán chưa thật sự chân 
thật nếu chỉ dựa vào danh tiếng, vào sự cung kính tôn trọng 
của những người thời danh đối với Thế Tôn, hay dựa vào giáo 
huấn đơn thuần của Thế Tôn. Chỉ khi nhìn thấy thành tựu giải 


14 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


thoát hết thảy lậu hoặc, chứng đắc Tam minh của các đệ tử 
của Thế Tôn thì lời tán thán “Thế Tôn là bậc Chánh đẳng giác, 
Pháp được Thế Tôn khéo thuyết giảng, chúng Tăng khéo hành 
trì” mới là chân thật giá trị. 


3.8: Kinh 28, kinh dài Dấu chân voi, thì giới thiệu Tứ 
Thánh để là pháp nhiếp tất cả thiện pháp. Qua đó, Tứ Thánh để 
thực sự là giáo lý nền tảng của Phật giáo: Tứ để là Duyên khởi, 
là Ngũ thủ uân và Duyên khởi, “Ngũ thủ uẫn” bao hàm đầy 
đủ ý nghĩa Tứ Thánh đề. 


3.9: Kinh 29, kinh dài Ví đụ lõi cấy, ghi lại trường hợp tu 
tập thối thất của Tôn giả Đề Bà Đạt Đa dẫn đến sự “phá hòa 
hợp Tăng”, chia rẽ đoàn thể Tăng già. Nhân sự việc này, Thế 
Tôn nhắc nhở các Tỷ kheo không nên tự mãn trước các thành 
tựu Giới, Định và các tri kiến, mà phải nhất hướng tiến đến Bắt 
động tâm giải thoát. Bất động tâm giải thoát là mục tiêu mà 
không phải là các danh vọng, tôn kính, lợi dưỡng. 


3.10: Kinh 30, kinh ngắn Ví dụ lõi cấy, ghì lại thái độ chỉ 
bày sự thật Chánh đăng giác của Thế Tôn cho một Bà la môn 
học giả về sự kiện các giáo chủ ngoại đạo đều tự tuyên bố mình 
là Chánh đẳng giác: ai có thể tự mình chứng ngộ và giới thiệu 
con đường đi đến chứng ngộ mục tiêu phạm hạnh, Bất động tâm 
giải thoát, thì vị ấy có thể tuyên bố mình là Chánh đăng giác. 


Các ảnh dụ trong các kinh vừa giới thiệu đã giữ một vai trò 
quan trọng trong kỹ thuật khai ngộ và đánh thức tâm thức thính 
chúng, quan trọng đến mức ảnh dụ được dùng đặt tên bản kinh. 


4. Phần các kinh song đôi (từ kinh 31 đến kinh 50). 


Gọi là kinh song đôi vì có từng hai kinh kế tiếp có cùng 
tên (một kinh dài, một kinh ngắn): hoặc là tên của địa điểm 
giảng kinh, hoặc là tên của một nhân vật hỏi đạo, hoặc là tên 
của ví dụ trong kinh, hoặc tên tiêu đề của bản kinh, có xen kẽ 
vào sáu kinh riêng lẻ. 


15 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Hai mươi kinh song đôi chứa đựng các nội dung khác nhau. 


4.1: Kinh 31 và 32, Sững bo, giới thiệu các thành tựu phạm 
hạnh của các đệ tử thời danh: Tôn giả Anuruddha, Nandiya, 
Kimbilla (kinh ngắn); tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Đại 
Ca Diếp, Revata (Ly Bà Đa) và A Nan... 


4.2: Kinh 33 và 34, Chăn bỏ. Giới thiệu vai trò đạo sư của 
Thế Tôn dẫn dắt chúng đệ tử vượt qua bộc lưu, ác ma ... 


4.3: Kinh 35 và 36, Søccaka, Thế Tôn hàng phục Ni-kiền-tử 
Saccaka, một luận sư ngoại đạo thời danh và rất kiêu ngạo. Các 
lập luận mánh khóe, xảo quyệt quanh co của Saccaka về chấp 
thủ tự ngã tan vỡ trước nhận thức như thật của Thế Tôn, như 
quả trứng chọi vào đá cứng; các lập luận của Saccaka về tu thân 
và tu tâm thì tối tăm, quờ quạng như người đi giữa đêm tối: đây 
là các mẫu đối thoại điển hình giữa Thế Tôn và ngoại đạo, 
giữa chân như và hý luận... 


4.4: Kinh 37, Đoạn tận ái, Thế Tôn giảng tóm tắt cho 
Thiên chủ Sakka đang say đắm hưởng thụ Thiên lạc. Kinh 38, 
kinh dài Đoạn tận ái giảng cho Tỷ kheo Sati và chúng Tỷ kheo 
nhân sự kiện Tỷ kheo SatI hiểu sai về lời dạy của Thế Tôn về 
Thức, cho rằng Thức là luân chuyển nhưng bất biến... với các 
tà kiến ấy, Sati không thê phát triển được trí tuệ, không thể đoạn 
trừ ái, thủ. 


4.5: Kinh 39, kinh dài Xóm ngựa, mình định các pháp 
tác thành Sa môn: tàm, quý; ba nghiệp thân, khâu, ý thanh 
tịnh; ăn uống tiết độ; chú tâm cảnh giác; chánh niệm tỉnh giác; 
sống viễn ly; thành tựu “Hiện tại lạc trú”, chứng đắc “Tam 
minh”. 


- Kinh 40, kinh ngắn Xóm ngựa, thì mình định công phụ 
giải thoát là chuyên hóa tâm thức do chính tâm mình thực hiện, 
chứ không phải do các hình thức khổ hạnh, do các nghỉ lễ, các 
chú thuật. 


4.6: Kinh 4l, S2/eyyaka, chỉ rõ sự thật của thân, khẩu, 


16 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


ý nghiệp quyết định cảnh giới đầu thai: nghiệp ác thì dẫn dắt 
chúng sinh, con người về ác thú, súc sanh, nøạ quý, địa ngục; 
nghiệp thiện thì dẫn dắt con người về thiện thú, cõi Người, 
Thiên giới và theo ước nguyện mà chuyền sinh. 


- Kinh 42, Weranjaka, giới thiệu cùng nội dung như kinh 4I 
cho Bà la môn VeranJaka. 


47: Kinh 43, kinh dài Phương quảng, là mẫu 
chuyện đàm đạo, trao đối kinh nghiệm giải thoát giữa hai đại 
Tôn giả Mahàkotthika và Sàriputta: đặc biệt nhất là bàn về Diệt 
thọ tưởng định, Vô lượng tâm giải thoát, Vô sở hữu tâm giải 
thoát, Không tâm giải thoát và Vô tướng tâm giải thoát... 

- Kinh 44, kinh ngắn Phương quảng, thì thuật 
cuộc đảm đạo giữa một vị A na hàm, cư sĩ Visàka và Tỷ kheo 
ni (A la hán). Sự cách biệt về kinh nghiệm giải thoát hiện rõ 
khi đề cập đến Diệt thọ tưởng định và Niết bàn... 


4.8: Kinh 45 và 46, Pháp hành, giới thiệu bốn loại pháp 
hành, nhìn ở khía cạnh cảm thọ, hiện tại khổ đưa đến tương 
lai khổ, tương lai lạc; hiện tại lạc đưa đến tương lai lạc, tương 
lai khô... 


4.9: Kinh 47 7⁄ sát, quan sát để tự mình biết được sự 
thật về Chánh đăng giác của Như Lai để xác định lòng tin đối 
với Ngài. Từ lòng tin Phật dẫn đến lòng tin Pháp: các lời dạy 
của Như Lai. Từ lòng tin pháp dẫn đến quyết tâm thực hiện 
pháp. Từ quyết tâm thực hiện pháp dẫn đến kết quả dập tắt các 
nguyên nhân gây ra khổ đau. Đây là trọng điểm duy nhất mà 
mọi bản kinh Phật đều hàm ý hướng về. Các kinh Trung 
Bộ I đều có cùng quan điểm ấy. 


4.10: Kinh 48, Kosambi, thì nhằm xây dựng một nếp sống 
tránh xa các cạnh tranh, đấu tranh, xung đột, thực hiện “sáu 
pháp hòa kính” để mọi tu sĩ đều sống chung trong một môi 
trường thuận lợi cho sự nghiệp giải thoát khổ, cho công phu 
thực hành phạm hạnh, cho công phu thành tựu bảy loại tri 


17 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


kiến để đi vào Thánh lưu, bất thối chuyển đối với Niết bàn, 
Bất động tâm giải thoát. 


4.11: Kinh 49, Phạm Thiên cẩu thỉnh, thì đề cập đến sự 
quan tâm của Thế Tôn về Phật sự giáo hóa chư Thiên ở cõi 
Trời Đại Phạm. Giữa môi trường sống đẹp đẽ, thanh thoát và 
hầu như vắng mặt vô thường, sinh diệt, Phạm Thiên Baka liền 
rơi ngay vào chấp thủ kiến: chấp Thường hay chấp Hữu. Thế 
Tôn đã thị hiện đại thần thông trước Baka và Thiên chúng ở Đại 
Phạm Thiên để thức tỉnh họ đi ra khỏi sự tham trước Hữu, nhồ 
lên gốc rễ của Hữu... 


4.12: Kinh 50, Hàng ma, Tôn giả Mục Kiền Liên hàng phục 
ác ma, giúp ác ma khỏi địa ngục nước sôi như ác ma Dusi (tiền 
thân của Ngài). Kinh 50 còn để lại cho đời một niềm tin lớn: 
dù bị rơi vào địa ngục nước sôi một vạn năm, ác ma Dusi đã 
có nhân dưyên để trở thành Đại Tôn giả Mục Kiền Liên, vị đại 
đệ tử thứ hai của Thế Tôn Gotama, thì dù có chịu vạn khổ đau 
ở đời này, con người vẫn còn đang còn nhiều cơ hội giải thoát 
mở ra trước mắt mà Thế Tôn, Tăng già và Chánh pháp để lại. 
Cơ hội giải thoát của một Phật tử, một Tỷ kheo lại càng lớn 
hơn: đừng để đánh mất đi các cơ duyên giải thoát ấy: Gần 
Chánh pháp là gần cơ duyên ấy vậy. 


5. Phần giáo lý hiếm được đề cập ở các kinh khác đã được 
đề cập ở Trung Bộ I 


Đó là phần giới thiệu tu tập “Tứ vô lượng tâm”: chỉ có 
ba kinh trong 50 kinh của Trung Bộ I có đề cập trực tiếp tới 
Tứ vô lượng tâm: (kinh số 7 Ví dụ tấm vải), kinh 40 (kinh 
ngắn Xớm ngựa) và kinh 50 (kinh /àng ma). Đại từ, đại bị, 
đại hỷ và đại xả hiện ra như một vùng khí hậu bốn mùa mát 
mẻ của tâm thức giải thoát, ở đó đại tuệ được nuôi dưỡng và 
phát triển hoàn mãn. Tứ vô lượng tâm được Đức Thế Tôn giảng 
dạy như là Thiền quán được tu tập trên cơ sở thành tựu của Tứ 
Thiền Sắc định, hay trên cơ sở thành tựu Hiện tại lạc trú (từ sơ 


18 


Tìừm Hiểu Trung Bộ Kinh I 
thiền đến Tứ thiền Sắc giới tâm). 


Đây là điêm giáo lý mà các nhà nghiên cứu Phật học 
cân đê tâm nghiên cứu nhiêu hơn và giới thiệu rộng rãi hơn 
cho đời. 


6. Nhận định tổng quát 


Có thể nói rằng chỉ trong mười kinh đầu tiên của 7rưng Bộ 
!¿ con đường nhận thức và tu tập của Phật giáo đã được giới 
thiệu đầy đủ. Các pháp tu ấy và chánh kiến ấy trên thực tế được 
Thế Tôn và các đại tôn giả giảng dạy trong suốt 45 năm dưới 
nhiều hình thức trình bày, ngôn ngữ, thí dụ khác nhau. Tất cả 
vẫn là sự vận hành của Năm uẫn, Mười hai nhân duyên, tây 
sạch tâm cấu uế, sống viễn ly, hiện tại lạc trú, tịch tịnh trú, biến 
mãn Tứ vô lượng tâm khắp mười phương để đắc Tam minh, Lục 
thông, hay Bất động tâm giải thoát, hoặc Vô thủ trước Niết bàn. 
Giản dị hơn là nội dung: Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Tri kiến 
giái thoát. 


Vô lượng ngôn từ giảng dạy và vô lượng pháp môn tu đều 
được bao hàm trong chừng ấy. Không thể khác, bởi vì muôn 
thuở con người và cả mọi chúng sinh vẫn chỉ bị ràng buộc bởi 
các ác tâm, hại tâm, bất thiện tâm, bởi “Ngũ cái, bởi tham đắm 
các cảm thọ, bởi tham ái Hữu hay Phi Hữu”. 


Do vì mọi người vẫn lặp đi lặp lại các khổ đau sinh khởi 
bởi tham lam, sân hận, si mê, nên “con đường” đôi trị khô đau 
được lặp lại, lặp lại mãi. 


Do vì không gian, thời gian, các hiện hữu, con người và 
chúng sinh không thật sự có hình tướng như chúng đang là nên 
những câu hỏi là trả lời về chúng đều rơi vào hoang vu, hý 
luận. Cái gọi là chúng chỉ là vô minh, một sự hiện diện của vô 
lượng bi thảm, tối tắm mà sự dập tắt chúng chỉ có “con đường”. 
Vì thế mà Tam tạng Kinh-Luật-Luận của các bộ phái Phật 
giáo đều chỉ giới thiệu “con đường”. Đi là phần còn lại của 


19 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 
những ai đang cảm nhận khổ đau. 


Trước sự hiện diện của tướng trạng bât định, bât định như 
chưa từng hiện hữu, thì có máy móc tinh vi nào làm được công 
việc tìm hiệu, cân, đo, đong, đêm...?! 


Các hiện hữu không phải là các cá thể và chẳng bao giờ là 
cá thể, mà là một tràng vô tận nhân duyên, điều mà Đức Thế 
Tôn đã khám phá qua Duyên khởi, từ đó Ngài thành đắng Chánh 
đẳng giác và chuyên vận bánh xe Pháp, xây dựng vương quốc trí 
tuệ, vương quốc của đoạn tận Thức, đoạn tận Ái, đoạn tận Thủ, 
đoạn tận Hữu, đoạn tận Vô minh. 


Chừng nào còn khổ đau, con người còn cần kiên nhẫn lắng 
nghe từng bài kinh Phật đê thây rõ “con đường” và thực hiện 
“con đường”. Đây là tiêng nói siêu triệt lý, siêu tôn giáo và siêu 


xã hội mà nhân loại đang cân./. 


-ooOoo- 


20 


Tìừm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Phần Một 
(Từ Kinh số 1 đến Kinh số 10) 
Cương Yếu Của Các Pháp Môn Căn Bản 


21 


22 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số I 
Kinh Căn bản của tất cả Pháp 
(Mulaparib)aya suffq) 
- Discourse On The Synopsis Qƒ Fundamenfals - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Rừng Subhaga: Rừng hạnh phúc. Đây là một vùng rừng 
Tala thiên nhiên ở xứ Ukkattha. 


- Mùia (theo ngữ cảnh trong kinh): Có nghĩa là gốc, căn 
bản. 


- Pariyàya: Cương yếu, đề cương. 

- §abbadhammà. Tất cả pháp. Ở đây, pháp có nghĩa là hiện 
hữu (a thing), sự vật, cảnh giới của Tam hữu (Tibhava). Từ đây 
có thể hiểu pháp là pháp môn mà Đức Phật dạy, bởi các pháp 
môn đều hướng về sự thật của vạn hữu. 


- Bác Thánh: Ariya: Saint: Chỉ chư Phật, các bậc A la hán 
(đệ tử Đức Phật) và các vị Bích chi Phật. 


- Bậc chân nhân: Sappurisa, Paccekabuddha: True man: Chỉ 
các vị Bích chi Phật. 


- Không tu tập pháp của các bậc Thánh, không thuần thục 
pháp của các bậc Thánh: Không khéo tu tập Giới, Định, Tuệ. 


- Tưởng tri. SannàjànàtI: RecognIzes: nhận thức. 


- Liễu tri: Parijànàti: Thoroughly understands: Hiểu biết 
hoàn toàn, trọn vẹn về một sự vật; hiểu biết như thật sự vật. Chỉ 
có các bậc A la hán, Bích chi và A la hán Chánh đẳng giác mới 
liễu tri sự vật. 


- Thăng tri: Abhijànàti: Intuitively Knows: Trực giác; hiểu 
biết trực tiếp sự vật; thấy biết trong đại định (từ đệ Tứ sắc định 


Hắc 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


đến Tứ không định). Các bậc Thánh hữu học và vô học luôn 
thắng tr1 các sự vật. 


- Dục hý: Ham thích (reJoices). 

- Phạm thiên: Cöi Sơ thiền Sắc giới. 

- Quang âm thiên: Cöi Nhị thiền Sắc giới. 

- Biến Tịnh thiên: Cõi Tam thiền Sắc giới. 

- Quảng Quả thiên: Cõi Tứ thiền Sắc giới. 

- Không vô biên xứ: Cõi Sơ thiền Vô sắc giới. 

- Thức vô biên xứ: Cõi Nhị thiền Vô sắc giới. 

- Vô sở hữu xứ: Cõi Tam thiền Vô sắc giới. 

- Phi tưởng phi phi tưởng xứ: Cõi Tứ thiền Vô sắc giới. 

- Niết bàn: Nibbàna: Ái diệt, Thủ diệt, Thức diệt, Vô minh 


diệt, Khổ diệt... 


- Sở kiến: Những sự vật được thấy, được biết đến. 

- Sở íri: Những sự vật được nhận thức, được hiểu. 

- Sở văn: Những sự vật được nghe. 

- SỞ f niệm: Những sự vật được cảm thọ, cảm nhận. 

- Đồng nhất (indentity): Tính bất biến, không biến đổi. 

- Dị biệt (difference): Tính đôi khác, biến đổi của sự vật. 


- Lậu hoặc: Kllesa: àsava: canker: deflement: Chỉ tham, 


sân, sĩ là các lậu hoặc căn bản phát sinh ra các lậu hoặc khác. 


- Thánh hữu học: Chỉ các Thánh Tu đà hoàn, Tư đà hàm và 


A na hàm. 


24 


- Thánh vô học: Chỉ các A la hán, đệ tử Đức Phật. 
- Mười kiết sử: 5 hạ phần và 5 thượng phần kiết sử. 
a) 5 hạ phân: Thân kiến, nghi, giới cấm thủ, dục và sân. 


b) 5 /£hượng phán: Hữu ái, vô hữu ái, mạn, trạo cử và vô 
minh. 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


H. NỘI DUNG BẢN KINH SỐ 1 
Gồm các nét giáo lý chính: 


1. Các đối tượng được tưởng trí, thắng trì và liễu trí bao 


gôm: 

- Địa, thủy, hỏa, phong đại: 4 yếu tố vật chất hình thành 
con người vật lý và thế giới vật lý. 

- Sở kiến, sở văn, sở tri, sở tư niệm: Thế giới vật lý và 
thế giới mà tâm lý con người đón nhận qua thấy nghe, hiểu, tư 
niệm, cảm thọ (hàm ấn chủ thể của thấy nghe ..., là con người). 

- Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới của các Thái dương hệ. 
- Niết bàn (vô vi pháp). 


2. Các cáp độ nhận thức của con người 


a) Cấp độ tưởng trí: đây là cấp độ nhận thức hữu ngã, nhìn 
thấy các hiện hữu đều có tự ngã (self). Cấp độ này là sản phẩm 
của tư duy hữu ngã, và các cảm thọ được đón nhận qua các giác 
quan hạn chế. 


b) Cấp độ thắng trí: là cấp độ thấy biết trực tiếp các sự vật 
qua đại định (từ đệ tứ Sắc định đến Tứ Không định) và qua trí 
tuệ, mà không qua quá trình đối đãi của tư duy. Đây là cấp độ 
nhận thức hiện hành ở tâm của các Thánh hữu học và Thánh vô 
học, Bích chi Phật và Chánh đẳng Chánh giác. 


Với các Thánh hữu học thì có thể liễu tri mà chưa thật liễu 
tri. Với hàng Thánh vô học, Bích Chi và Toàn Giác mới thực 
liễu tri. 


Sự thật như thật của các hiện hữu là sự thật của Niết bàn, 
là Niết bàn. 


c) Cấp độ liễu tri: 


- Ở đại định, các Thánh hữu học hành thiền quán vô ngã, 


So 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


vô thường thì có thể cắt đứt 10 kiết sử, đoạn tận các lậu hoặc, 
thấy rõ được sự thật như thật của các hiện hữu (hữu vi và vô 
VI). 


- Với các Thánh vô học, do đoạn tận tham mà liễu tri các 
pháp; tương tự, do đoạn tận sân, đoạn tận sĩ mà liễu tri các 
pháp. 


- Chư Phật thì đã liễu tri vạn pháp do vì thấy rõ “dục hỷ là 
căn bản của đau khổ, từ hữu mà sinh khởi lên, và già chết đến 
với hữu tình”, đã “diệt trừ hoàn toàn các ái, hoàn toàn ly tham, 
hoàn toàn xả ly” nên đã “chân chánh giác ngộ Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác”. 


3. Có hai điểm giáo lý cơ bản được để cập: 


a) Nếu con người nhận thức các hiện hữu đều có tự ngã 
thường hằng (self?), thì sẽ không bao giờ có thể thấy sự vật như 
thật qua thắng tri và liễu tri. Với người này tưởng tri, thức tri và 
tư duy sẽ làm dấy lên sự phân biệt đối đãi phát khởi tham tâm, 
sân tâm và sỉ tâm vốn là căn sốc của phiền não, sinh tử, khổ 
đau. 


b) Nếu con người thấy rõ sự vật như thật, đó là sự thật 
Duyên khởi Vô ngã qua thắng tri và liễu tri hoặc thấy rõ “dục 
hỷ là căn bản của khổ đau...” thì sẽ xả ly, đoạn trừ hoàn toàn 
tham ái, sẽ chân chánh giác ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. 

Tại đây bản kinh số I mở ra hai dòng vận hành của tâm lý: 


- Dòng tâm lý của tham, sân, si, ác tâm, bât thiện tâm dân 
đên sâu, bị, khô, ưu, não, dân đên tàn hại cá nhân và tập thê. 


- Dòng tâm lý của vô tham, vô sân, vô s1, bất hại dẫn đến 
thấy rõ như thật các pháp, hoàn toàn ly dục, giải thoát, giác ngộ, 
Niết bàn. 

Hai dòng tâm lý đó là nội dung mà các bản kinh kế tiếp sẽ 


nhiêu lân đê cập. 


26 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 2 
Kinh Tất Cả Lậu Hoặc 
(Sabbàsava Sutta) 

- Discourse On All The Cankers - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Savaffhi: (Xá Vệ) 
- Jefavana: Thắng lâm hay Kỳ-đà-lâm. Ở Ấn độ ngày trước 
có hai loại rừng: 


Rừng do con người trồng, gây dựng. Jetavana thuộc loại 
rừng này. 
Rừng tự nhiên, hoang dã. 


- Anathapindika (Cấp Cô Độc): Tên người cư sĩ, đệ tử của 
Đức Gotama, đã dâng cúng khu vườn và tịnh xá ]etavana. 


- Như lý tác ÿ: Yoniso ca manasikàram=lfise afftenfion: 
Khởi niệm rằng nhận thức hữu ngã sẽ làm dấy khởi tham, sân, 
si dẫn đến sầu, bi, khổ, ưu, não, đi vào sinh tử; nhận thức 
vô ngã, duyên khởi sẽ làm dấy khởi vô tham, vô sân, vô si, 
dẫn đến thắng tri, liễu tri các pháp, chơn chánh giác ngộ Chánh 
đẳng Chánh giác. Tác ý hữu ngã gọi là “Phi như lý tác ý”. 


- Trị kiến đoạn trừ: Là Chánh tri kiến thấy rõ thân ngũ uẫn, 
và thế giới là vô thường, vô ngã. Thấy biết này sẽ dập tắt cái 
thấy hữu ngã làm dấy lên 36 tư duy liên hệ tự ngã (self) như: 
“la có mặt trong thời quá khứ..., chính tự ngã của ta nói, cảm 
giác, hưởng thọ quả báo các nghiệp thiện ác đã làm chỗ này chỗ 
kia, chính tự ngã của ta là thường hằng, sẽ vĩnh viễn tồn tại”. 


Chánh tri kiến này sẽ dập tắt các tà kiến, kiến trù lâm, kiến 
hoang vu, kiến kiết phược, kiến hý luận, kiến tranh chấp. Chánh 
tri kiến này sẽ giúp hành giả biết những gì cần tác ý, những 
gì không nên tác ý, đi đến thấy rõ sự thật của “Tứ Thánh đế”. 
Tại đây chánh tri kiến có công năng cắt đứt 3 kiết sử đầu: thân 


27 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


kiến, nghi và giới cấm thủ, đắc pháp nhãn. Đây là ý nghĩa “tri 
kiến đoạn trừ”. 


- Phòng hộ đoạn trừ: Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần thì 
tâm tham hoặc tâm sân, tâm sỉ khởi lên biểu hiện ra hành động 
của thân, khâu, ý bất thiện. Các hành động này sẽ làm phát sinh 
các lậu hoặc dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu và nuôi dưỡng các 
lậu hoặc phiền não. Do đó hành giả cần có sự cảnh giác, an trú 
chánh kiến, tỉnh giác gìn giữ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đây 
chỉ là công phu giữ gìn, phòng hộ thuộc Giới học, chưa đi 
vào công phu đẹp trừ lậu hoặc. Sự phòng hộ các căn sẽ chế 
ngự được các tâm lý gây nên tàn hại, nhiệt não gọi là “phòng 
hộ đoạn trừ”. 


- Thọ dụng đoạn trừ: Thọ dụng là sử dụng các phương tiện 
sống để hỗ trợ công phu giải thoát, thực hành phạm hạnh. Đó là 
sự sử dụng y phục, thức ăn, sàng tọa, chỗ ở, xem chúng chỉ là 
phương tiện mà không sử dụng để hưởng thụ, giải trí, thích thú 
hay để làm đẹp. Cũng cần thận trọng tránh xa những nơi đem 
lại nguy hiểm, hay nghi ngờ về phạm hạnh - vùng quân sự, lầu 
xanh, vật quý, góa phụ v.v... Đây là ý nghĩa “thọ dụng đoạn trừ” 
các tàn hại, nhiệt não có thể khởi sinh, thuộc công phu hộ trì 
giới bốn. 


- Kham nhân đoạn trừ: Xã hội vốn đầy dẫy các bất công, 
bất như ý, tranh chấp, bạo hành.... mà người tu phải giáp mặt: 
các hiểu lầm, vu khống, mạ ly, các rắn rít, ruồi muỗi... Với 
các đối tượng này, người tu cần kham nhẫn để tránh các phiền 
não gây trở ngại công phu giải thoát. Đây là ý nghĩa “kham 
nhẫn đoạn trừ” thuộc công phu hộ trì giới. 


- Tránh né đoạn trừ: Có những thứ ở đời đem lại nguy 
hiểm, phiền não mà không thể đối trị bằng tri kiến, phòng hộ, 
thọ dụng, hay kham nhẫn, mà phải bằng sự lánh mặt, tránh né 
như đối với voi dữ, ngựa, trâu, bò dữ, điên, rắn độc, hồ sâu, vực 
thăm đầm lầy, người điên, say, hung bạo; những nơi nguy hại, 
gây tai tiếng v.v... Với các đối tượng này thì phương thức đối trị 


28 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


tốt nhất là “tránh né”. Đây là ý nghĩa “tránh né đoạn trừ” thuộc 
phạm trù hộ trì công phu trì giới. 


- Trừ diệt đoạn trừ: Tại đầy không dừng lại ở công việc 
ngăn ngừa, mà là công việc tiễu trừ, theo dõi tâm để đoạn trừ, 
dập tắt các tâm dục, sân, trạo cử, hôn trầm, nghĩ và các bất 
thiện tâm khởi lên từ chúng. Đây là công phu thực hành Tứ 
niệm xứ để đoạn trừ “ngũ cái”, chế ngự dục giới tâm, làm sinh 
khởi các đại hành tâm - tâm sắc giới, cho đến tâm đệ tứ Sắc 
định. Đây là ý nghĩa “trừ diệt đoạn trừ” chuẩn bị đi vào các 
“đại hành tâm” để hành thiền quán Duyên khởi - Vô ngã, Vô 
thường hay Tứ vô lượng tâm. 


- Tu tập đoạn írừ: Tu tập được đề cập trong bản kinh số 2 
là tu tập Thất giác chi (tham khảo thêm Tương Ưng Bộ kinh V). 
Sau khi hành “trừ diệt đoạn trù”, đoạn trừ được “ngũ cái” và 
các ác, bất thiện tâm thì niệm lực được củng có. Từ đây, hành 
giả thực hành “như lý tác ý” liên tục thì lần lượt Niệm giác chi, 
Trạch pháp giác chi, Tĩnh tấn, Hỷ, Khinh an, Định, Xả giác chị 
thành tựu viên mãn. Công phu này là thuần thiền quán phát triển 
mạnh tâm ly tham, tâm từ bỏ sẽ cắt đứt các kiết sử (10 kiết sử) 
và lậu hoặc (dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu) đoạn tận khổ đau. 


- Tà kiến: Micchàdtthi hoặc ditthigatam: wrong view: Nhận 
thức sai lầm cho rằng các hiện hữu có tự ngã thường hằng. 


- Kiến trù lâm: Ditthigaharam (Holding wrong views): Tích 
lũy nặng nề các tà kiến. 


- Kiến hoang vu: Ditthithikantàram (ihe wilds oƒ` wrong 
views): Tà kiến nặng, tối tăm như các cánh rừng hoang đã. 


- Kiến hỷ luận: Ditthivisùkam (wriggling oƒ wrong views): 
Chỉ các nhận thức quanh co, vô bổ. 


- Kiến tranh chấp: Ditthivipphanditam (scuffling oƒ. wrong 
views): Các tà kiến dẫn đến tranh chấp, đấu tranh, chiến tranh. 


- Kiến kiết phược: Ditthisamyojanam (ƒefers oƒ` wrong 


29 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 
views): Chỉ các tà kiến trói buộc tâm thức giải thoát. 
H. NỘI DUNG GIÁO LÝ CỦA KINH 


I. Nếu bản kinh số 1 giới thiệu các phiền não, lậu hoặc 
khởi lên là do nhận thức hữu ngã, do không thắng tri, không 
liễu tri các hiện hữu, thì bản kinh số 2 giới thiệu các phương 
cách để nhiếp phục, loại trừ các phiền não lậu hoặc ẫy. 


2. Các phiền não lậu hoặc dấy khởi do hai động cơ chính: 
a) Do tham, sân và si tâm tác động 
b) Do ngoại cảnh tác động 


Do đó, các phương cách nhiếp phục cũng bao gồm hai 
nhóm: 


- Nhóm đoạn trừ phiên não khởi lên từ tâm: gôm có “tri 
33 é€ 


kiến đoạn trừ”, “tu tập đoạn trừ” (thuộc Tuệ) và “trừ diệt đoạn 
trừ” (thuộc Định). 


- Nhóm ngăn ngừa phiên não khởi lên do ngoại cảnh 
TL. 66 


tác động: gồm “phòng hộ đoạn trừ”, “thọ dụng đoạn trừ”, “kham 
nhẫn đoạn trừ” và “tránh né đoạn trừ”. 


Con đường giải thoát khỏi nhất thiết lậu hoặc vẫn là con đường 
truyền thống của Giới học, Định học và Tuệ học mà Đức Thế 
Tôn trình bày qua nhiều thể cách khế cơ khác nhau suốt 45 năm 
giáo hóa. 


HIL BÀN THÊM 


1. Kinh số 1, Trung Bộ, đề cập đến khổ đau và các nhân 
duyên dẫn đến khổ đau. Kinh số 2 thì đề cập con đường chế 
ngự và dập tắt khổ đau. Cơ bản của con đường ây là Giới, Định, 
Tuệ biểu hiện qua bảy phương cách thực hiện. Hai bản kinh rất 
cơ bản này đặt nền tảng trên hai điểm giáo lý trọng tâm: sự thật 


30 


Tìừm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


của khổ, và sự thật về con đường diệt khổ dẫn đến trí tuệ toàn 
giác thấy như thật các hiện hữu và chân hạnh phúc. 


Hai bản kinh đều nhấn mạnh vai trò của Thắng tri, Liễu tri 
và công phu “Như lý tác ý” làm nổi bật sắc thái trí tuệ của giáo 
lý Phật giáo: bước đi đầu tiên và bước đi cuối cùng là bước đi 
trí tuệ. Công phu giải thoát không một khắc rời khỏi Thiền quán 
về sự thật Duyên khởi hiển lộ sự thật vô ngã, vô thường và 
khô đau của mọi chúng sinh, dập tắt mọi ngã niệm... 


Về sau, Bát nhã tông và Duy thức tông tiếp tục giới thiệu 
công phu Thiền quán ấy. Đây là nét giáo lý rất truyền thống của 
hầu hết các bộ phái Phật giáo, do vì: dập tắt các ngã tưởng là 
dập tắt tà kiến, vô minh; dập tắt vô minh là dập tắt Ái, dập tắt 
khô đau. 


2. Phần giáo lý “lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ” nêu rõ 36 
tác ý về hữu ngã (cái Tôi) làm dấy khởi dục ái, hữu ái và vô 
hữu ái dẫn đến sinh tử và khổ não; nhận thức sự thật vô ngã sẽ 
dập tắt 36 ngã tưởng ấy. 


Ba mươi sáu tác ý tả kiến trên là nội dung của “Tập đế”, 
và “tri kiến đoạn trừ” là nội dung của “Diệt đế”; con đường 
thực hiện “tri kiến đoạn trừ” cho đến thời điểm khổ diệt là nội 
dung của “Đạo đế”. 


3. Bản kinh số 2 đã xoáy mạnh vào điểm nhiếp phục các 
ngã niệm, nhiếp phục chấp thủ, tương tự Phật giáo Phát triển. 
Nối kết với sự thật Duyên khởi mà Đức Thế Tôn giác ngộ dưới 
cội bồ đề, chỉ phần Ái, Thủ luôn luôn cùng có mặt, nhưng tùy 
duyên mà khi thì Thế Tôn phân tích Thủ, khi thì phân tích Ái, 
khi thì phân tích Thức. Duy thức thì triển khai chỉ phần Thức; 
Bát nhã thì triển khai chỉ phần Thủ; các kinh Nikàya, A Hàm 
(Tứ đế) thì nhân mạnh chi Ái; giáo lý nhân quả thì tập chú đi 
vào Hành. Như thế rõ là kinh số I và kinh số 2 thực sự giới 
thiệu phần giáo lý rất nền tảng và rất truyền thống của hầu hết 
các bộ phái Phật giáo, từ đó có thể triển khai ra vô cùng. 


SĨ 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


4. Về ván đề sắc thải Thiên định của kinh số 2: 


Định học, hay 37 phẩm trợ đạo thuộc Đạo đế, được bản 
kinh giới thiệu qua hai nét tỉnh yếu của “Trừ diệt đoạn trừ” và 
“Tu tập đoạn trừ” như sau: 


a) “Như lý giác sát” (wisely rợflecive): đập tắt ngay các dục 
niệm, sân niệm, hại niệm, các ác niệm, bất thiện niệm khởi lên 
trong tâm: đây là công phu theo dõi tâm của “Tứ niệm xứ” để 
đoạn trừ “Ngũ cái”. Nói khác đi, công phu niệm xứ này được 
thực hành để vào đệ nhất Sắc định, có thể vào thăng đến đệ tứ 
Sắc định làm nền tảng tốt cho công phu thực hành “Thất giác 
Chỉ ; 


b) Tu tập “Thất giác chỉ”: Tiếp tục công phu “Như lý giác 
sát” là công phu “Như lý tác ý” để lần lượt xả ly Ái, Thủ, thành 
tựu Niệm giác chi, Trạch pháp giác chị, Hý, Khinh an, Định và 
Xả giác chị. Tại đây hành giả sẽ tận trừ dục lậu, hữu lậu và vô 
minh lậu. 


Trong hai công phu tu tập vừa nêu trên vốn đã hàm ấn 
công phu Tứ chánh cần, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ lực và Bát 
Thánh đạo, Giới, Định và Tuệ. 


Đây là sắc thái rất đặc thù của thiền định Phật giáo, nổi bật 
nét Thiền quán (Vipassana) mà các bản kinh tiếp theo sẽ triển 
khai từng phần. 


--oo0oo-- 


32 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 3 
Kinh Thừa Tự Pháp 
(Dhammadàyàda Sutta) 

- Discourse On Heirs Of Dhamma — 


IL. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Sống viễn ly: Pavivitassa viharato (síaying in seclusion): 
Theo văn mạch của kinh số 3, tham khảo thêm bản kinh số 4, 
sống viễn ly là sống nơi xa vắng trong những cánh rừng, xa 
làng mạc, thị trấn, đô thị, xa hội chúng. Sống viễn ly còn có 
nghĩa là sống thiểu dục, tri túc và tinh cần thực hành thiền định 
đề tây sạch các tâm cấu uế, phát triển các tâm đại hành (các Sắc 
định) và phát triỀn các tuệ tâm, Tam minh, Lục thông. 


- Nhãn sanh: Cakkukaranì (making ƒor vision): Làm sinh 
khởi trí tuệ, sinh khởi nhận thức về sự thật Duyên khởi, Vô ngã 
của các hiện hữu. Nhãn sinh đồng nghĩa với Pháp nhãn sinh. 


- Trí sanh (hay chân trí sanh): Nànakaranì (making ƒor 
knowledee): Trí tuệ sanh; trí tuệ thấy rõ sự thật của Khổ, Khổ 
tập. Khổ tập diệt và con đường dẫn đến khô diệt. 


- Bát thánh đạo: sẽ được định nghĩa ở kinh số 9: Chánh tri 
kiên, và kinh sô I17: Đại Tứ Thập (trong các kỳ sau). 
- Ác pháp: có 14 ác pháp được kinh số 3 đề cập, gồm: 
1. Phẫn nộ (kodho: anger) 
. Hiềm hận (upanàho: malevolence) 
. Giả đối (makkho: hypocrisy) 
. Não hại (palàso: spIte) 
. Tật đố (issà: envy) 


. xan lân (maccheram: stinginess) 


;1 Œœ Cứ: + C2 


- Man trá (màyà: deceIf) 


Ki 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


§. Phản bội (sàtheyyam: treachery) 

9. Ngoan cô (thambho: obstinacy) 

10. Bồng bột (srambho: impetuosity) 
11. Mạn (màno: arrogance) 

12. Tăng thượng mạn (atimàno: pride) 
13. Kiêu (mado: cocetf) 


14. Phóng dật (pamàdo: indolence) 


II .NỘI DUNG BẢN KINH 


1. Đức Thế Tôn dạy tất cả hàng đệ tử của Ngài nên đi theo 
con đường thực hành phạm hạnh, sống viễn ly. Đó là ý nghĩa 
“thừa tự pháp”, mà không nên thừa hưởng vật chất (thức ăn, 
sảng tọa, y phục, chỗ ở). 


Những ai “thừa tự pháp” thì đáng được tán thán; những aI 
“thừa tự tải vật” thì đáng bị quở trách. 


2. Tôn giả Sàriputta (Xá Lợi Phất) đã mở rộng ý nghĩa 
“thừa tự pháp” bằng cách thực hành phạm hạnh: tu tập Trung 
đạo (Bát Thánh đạo) để đoạn trừ dục tâm, sân tâm, hại tâm, 
ác tâm hướng đến chứng ngộ giải thoát, Niết bàn (đoạn tận lậu 
hoặc). 


3. Bản kinh số 3 tuy rất ngắn, giản đơn nhưng rất quan 
trọng trong việc xác định thực hiện đời sống phạm hạnh đồng 
đẳng giữa các hàng Tỷ kheo: đây là nếp sống giải thoát dành 
cho tu sĩ của mọi thời đại mà bản kinh số 5 sẽ mở đầu giới 
thiệu bước đi cụ thể. 


-ooOoo- 


34 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 4 
Kinh Sợ Hãi và Khiếp Đảm 
(Bhayabherava Sutta) 

- Discourse On Fear And Dread — 


IL. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Sống độc cư: (ekatte) sống viễn ly (Sfaying in seclusion: 
staying in solitude): sống một mình ở nơi vắng lặng. 


- Liệt tuệ: Duppannà (wicked in thought: corrupt In heart): 
Trí tuệ yếu kém; tư duy sai lệch, hư hỏng. 


- Ly dục: (theo kinh số 4 này): Rời khỏi ham muốn sắc, 
thanh, hương, vị và xúc. 


- Ly ác pháp, bất thiện pháp: Rời khỏi ảnh hưởng của 
“Ngũ cái” (trạo cử, hôn trầm, dục, sân và nghĩ) và rời khỏi các 
ác tâm, bất thiện, phát sinh từ “Ngũ cái” như: phần nộ, hiềm 
hận, giả dối, não hại, tật đố, xan lẫn, man trá, phản bội, ngoan 
cố, bồng bột, mạn, tăng thượng mạn, kiêu và phóng dật. 


- Thiên thứ nhất: (thuộc Sắc giới): gồm có 5 thiền chỉ có 
mặt: Tầm (Vitakka), Tứ (Vicàra), Hỷ (Pìty), Lạc (Sukha) và Nhất 
tâm (Ekaggata). Tầm: suy nghĩ hướng về đối tượng, thì dập 
tắt hôn trầm; Tứ: tư duy trên đối tượng, thì dập tắt ngiỉ; Hÿ thì 
dập tắt sân; Lạc thì dập tắt trạo cử; Nhất tâm thì dập tắt dục. 


- Thiên thứ hai (Sắc giới): Có mặt 3 thiền chỉ: Hỷ, Lạc, 
Nhất tâm. 


- Thiên thứ ba (Sắc giới): Có mặt 2 thiền chỉ: Lạc, Nhất 
tâm. 


- Thiên thứ w (Sắc giới): Có mặt hai thiền chỉ Xả, Nhất 
tâm. 


Km, 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


[Ghi chú: Từ thiển thứ tư (Sắc giới) đến Tứ không (Vô sắc 
giới) luôn luôn chỉ có mặt 2 thiên chỉ Xả và Nhất tâm. Các định 
này gọi là đại định]. 


- Tuc mệnh trí, hay túc mệnh thông: Pubbenrivàsànussatin- 
nàya (Knowledge and recollection oƒ ƒormer habiftafions): Nhớ 
về, và biết rõ vô lượng kiếp của tự thân... 


- Thiên nhãn trí hay thiên nhãn thông (hoặc sanh tử trí 
về chúng sanh): Ànejjappatte sattànam cutũpapätañãnãya (7h 
knowledee oƒ the passing hence and the arising oƒ beings): 
Thấy rõ sự sống và sự chết của chúng sanh. Tất cả đều do hạnh 
nghiệp của họ mả xuất hiện hạ liệt hay cao sang, đẹp đẽ hay thô 
xấu, may mẫn hay bất hạnh. 


- Lậu tận trí, hay lậu tận thông: Ànejjappatte àsavànam 
khayanànàya (7e knowledge oƒ the destrucHon oƒ the cankers): 
Trí đoạn hết thảy lậu hoặc, thấy như thật về Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. 


II. NỘI DUNG CỦA KINH SỐ 4 


Nhị nghĩa: “Thừa tự pháp” là thực hành phạm hạnh qua 
đời sống viễn ly, sống ở nơi xa vắng trong các rừng, núi. Bản 
kinh số 4 trình bày rõ những ai có thể sống đời sống viễn ly, 
và những ai không thể. Kinh cũng nêu rõ lý do có thể và không 
thê. 


a) Những người có thể sống đời sống viễn ly: 


- Đã chứng định hoặc không vướng vào 10 ác nghiệp (hay 
ba nghiệp thân, khẩu, ý bất tịnh). 


- Người thực hành tốt Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh 
mạng. 


- Người đã chế ngự Ái dục. 


- Người đã loại trừ sân tâm, ác tâm, hại tâm. 


36 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


- Người đã đoạn trừ “Ngũ cát”. 


- Người đã chế ngự “Bát phong” (được, mất, khen, chê, thị, 
phi, danh vọng, lợi dưỡng). 


- Người tính tân và có trí tuệ mạnh. 


b) Ngược lại với hạng người trên thì không thể sống đời 
sống viễn ly. Nếu hạng người này dấn thân vào nếp sống độc 
cư, viễn ly thì tâm sẽ trở nên rất sợ hãi, khiếp đảm, bất thiện 
tâm sẽ khởi dậy. 


2. Đức Thế Tôn khi còn là vị Bồ tát là vị có đầy đủ điều 
kiện tâm lý để sống viễn ly. “Ngài là vị hữu tình không có sỉ 
ám, sinh ra ở đời vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho 
muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc, vì an 
lạc cho loài Trời và loài Người”. Ngài đã mở đường nêu cao đời 
sống viễn ly đề thành tựu phạm hạnh: thành tựu Tứ sắc định và 
Thiền quán để đi vào Tam minh, chứng đắc Chánh đẳng Chánh 
giác. 


3. Sau khi giác ngộ Phật quả, Đức Thế Tôn vẫn tiếp tục 
đời sống viễn ly trong núi, rừng không phải để đoạn trừ các lậu 
hoặc mà vì “hiện tại lạc trú” (để có đầy đủ sức khỏe hoằng đạo) 
và vì “thương tưởng chúng sanh trong tương lai” (nêu cao nếp 
sống viễn ly). 

II. BÀN THÊM 
I. Kinh số 3 và 4 liệt kê các tâm lý gây trở ngại cho công phu 
thành tựu phạm hạnh như: 

- 14 ác tâm (xem kinh số 3) 

- 5 triền cái 

- Bát phong 

- Liệt tuệ, đần độn. 

Theo đó, thật khó có nhiều người (tu sĩ) có đầy đủ nhân 
duyên để sống đời sống viễn ly, bởi hiếm người thành tựu Giới 


SZ 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


học, càng hiêm hơn đôi với Định học. Hăn là có quá hiêm người 
có trí tuệ đi vào dòng Thánh. 


Xã hội bận rộn ngày nay là môi trường sống thuận duyên 
để phát triển “Ngũ cái” và “Bát phong”, vì thế xã hội rất cần 
đến Phật pháp, đặc biệt là các phương pháp tu tập nhiếp phục 
các ác tâm, bất thiện tâm và rất cần pháp môn thiền định. 


2. Trú xứ ở nơi rừng, núi xa vắng là thuận duyên cho công 
phu phát triển Định, Tuệ. Phương chỉ, các ngôi chùa danh tiếng 
đều tọa lạc tại những khu rừng, núi xa xôi; các danh tăng cũng 
sống xa làng mạc, thị thành đã mở ra các hướng giáo lý như 
Yên Tử (ở Việt Nam), Thiên Thai và Ngũ Đài Sơn (ở Trung 
Quốc) v.v... Tại đây, phải chăng có thể lập luận rằng: Một Giáo 
hội Tăng già hưng thịnh là một Giáo hội mà có nhiều tu sĩ hành 
Thiền chỉ và Thiền quán. Một Giáo hội muốn có nhiều tu sĩ 
hành Thiền chỉ và Thiền quán tốt thì cần có nhiều đại tùng lâm 
tọa lạc quanh (hay trong) các khu rừng thắm? 


3. Linh hồn của công phu thực hành phạm hạnh chỉ tập 
trung vào một điểm: 7heo dõi và giác sát tâm để tẩy trừ cấu uễ 
và phát triển Định, Tuệ. Chỉ có thế. Rất hiện thực. Rất nhân bản 
và rất trí tuệ. 


-ooOoo- 


38 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 5 


Kinh Không Uế Nhiễm 
Anangana sutta 
- Dicourse On No Blemishes — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Tuệ tri: Palànàt: (comprehends a thing as i† really is): 
Thấy sự vật như thật; thấy với trí tuệ. 


- Tâm cấu uế: Nội thân câu uễ (anganam: biemish): Tâm có 
tham trước, sân hận và si mê, bao gồm: các ác, bất thiện pháp, 
và cảnh giới của dục: phần nộ; bất mãn; phú tàng; ưa danh; ưa 
hơn người; lợi dưỡng mong được tôn kính cúng dường; gian 
ngụy; xảo trá; khi cuống: trạo cử; kiêu mạn; dao động; lăm lời; 
tạp thoại; không hộ trì các căn; không tiết độ ăn uống: không 
chú tâm cảnh giác; không tha thiết Sa môn hạnh; không nhiệt 
thành tôn trọng Pháp; ưa sống sung túc; biếng nhác; dẫn đầu về 
đọa lạc; chối bỏ trọng trách sống viễn ly; giải đãi không tỉnh 
tấn; lãng quên không chú niệm, tán loạn; liệt tuệ, đần độn (Tôn 
giả Xá Lợi Phất liệt kê). 


II. NỘI DUNG KINH 

1. Tôn giả Sàriputta phân biệt có 4 hạng người ở đời: 
a) Hàng thiếu trí tuệ, không biết mình đang có các tâm cấu 
uế. 
b) Hạng thiếu trí tuệ, không biết mình đang không có tâm 
cầu uế. 
c) Hạng có trí tuệ, biết mình đang có tâm cấu uÉ. 
d) Hạng có trí tuệ, biết mình đang không có tâm cấu ué. 


Hai hạng người có trí tuệ là ưu thắng trong những người có 


KẠ 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 
tâm câu uê, và không có tâm câu uê. Hai hạng người kia là hạ 
liệt. 

- Hạng ưu thăng sẽ hướng tâm về vô tham, vô sân, vô si và 
nuôi dưỡng tâm vô tham, vô sân, vô s1. 


- Hạng hạ liệt tiêp tục đi sâu vào các tâm câu uê, hay sẽ 
tiêp tục rơi vào tâm câu uê. 
Trong bôn hạng người ây, trí tuệ thây rõ tâm là nhân tô 


quyết định hướng về giải thoát hay quyết định giải thoát. 


2. VỊ Tỷ kheo quyết tâm giải thoát thì cẦn bám chặt hai 
điêm thực hiện: 


a) Sông đời sông viên ly. 
b) Tây sạch các câu uê của tâm. 


Trên cơ sở thành tựu hai điểm ấy mà phát triển Định và 
Tuệ, hay phát triển Tâm giải thoát và Tuệ giải thoát. 


Tâm không uế như là vòng hoa tuyệt đẹp trang điểm cho 
người xuất thế. Đây là nội dung mà tôn giả Sàriputta giáo giới 
các vị Tỷ kheo. 


-ooOoo- 


40 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 6 


Kinh Ước Nguyện 
Akankheyya sutfa 
- Discourse On What One May Wish — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Quán hạnh: Vipassana (Being endowed with vision): Thiền 
quán; theo dõi; giác sát đối tượng với trí tuệ. 


- Dự lựu quả: Sotapanno (Stream Enterer: Stream Attainer): 
Tu đà hoàn; Nhập lưu: quả Thánh thứ nhất (do đoạn trừ 3 kiết 
sử: Thân kiến, nghỉ, giới cấm thủ). 

- Nhất lai quả: Sakadàgàmì (One-Rewrner): Tư đà hàm: quả 
Thánh thứ hai (do làm muội lược thêm hai kiết sử: dục và sân). 

- Bát lai quả: Anapàmì (Never-Returner): A na hàm, quả 


Thánh thứ ba (do đoạn trừ 5 kiết sử ghi trên). 


- A4 la hán: Arahat (do đoạn trừ 10 kiết sử: 5 kiết sử đầu: 
hữu ái, vô hữu ái, mạn, trạo cử và vô minh). 


H. NỘI DUNG BẢN KINH 


Bản kinh đề cập cụ thể các ước nguyện tốt đẹp của một Tỷ 
kheo và con đường thành tựu ước nguyện ấy. Con đường đó là 
lộ trình giảt thoát phải đi qua, cụ thể là: 

- Thành tựu giới bốn (Giới học); 

- Giữ nội tâm tịch tĩnh và tỉnh tấn hành Thiền định (Định 

học); 


- Thành tựu quán hạnh (Tuệ học); 


- Sống tại trú xứ không tịch (“Hiện tại lạc trú”). 


41 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Các ước nguyện trên là động lực giải thoát, là giấc mơ đẹp, 
cao khiết của sứ mệnh tự độ và độ tha. 
Nội dung chứng đạt của các ước nguyện trên là: 

- Đầy đủ “tứ sự cúng đường”; 

- Có tâm giải thoát (thoát khỏi các phiền não); 

- Có khả năng đi lại tự tại trong thế giới này: trên không, 

trên nước, trong nước, qua đất...; 

- Nghe và hiểu, xa-gần, các ngôn ngữ của chư Thiên và loài 

Người (có lẽ cả nói nữa); 

- Hiểu trực tiếp tâm lý của con người và các chúng sinh, 

- Đoạn tận lậu hoặc. Hiểu rõ tất cả pháp. 

Với các thành tựu đó, một vị Tỷ kheo không cần phải trải 
qua các lớp đào tạo nội và ngoại điển, vẫn đầy đủ khả năng độ 
sinh. 


Thứ tự các ước nguyện trong kinh là thứ tự của các bước 
đi giải thoát, các bước đi mà Đức Thế Tôn sẽ dần dần chỉ dạy 
với nhiều khía cạnh trong các bản kinh kế tiếp. 


HIL BÀN THÊM 


I. Trong sáu bản kinh đầu của ?ung Bộ kinh I, Đức Thế 
Tôn chỉ rõ con đường độc nhất dẫn đến thành tựu phạm hạnh 
gồm bốn điểm chính: 

a) Thành tựu Giới uẫn, 

b) Thành tựu Định uấn, 

c) Thành tựu Tuệ uấn, 

d) Sống viễn ly. 

Linh hồn của những bước đi là trí tuệ thấy như thật sự vật. 


Tuệ toàn giác, giải thoát là đích điểm tối hậu của sự thành tựu. 


2. Với sự thành tựu đáp ứng ước nguyện của vị Tỷ kheo, 


42 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


hành giả có đầy đủ hành trang độ sinh, cứu độ đủ mọi căn cơ, 
tuơng đương với năng lực độ sinh của đại Bồ tát. 


3. Qua các thành tựu tâm và Tuệ giải thoát của một Tỷ 
kheo được giới thiệu qua kinh số 6 này, có nhiều gợi ý mà 
người đời cần chiêm nghiệm: 


a) Sự kiện “hiện tại lạc trú” có thể xảy đến với bất cứ một 
hành giả nào nói lên rằng: Con người có thể tự mình tìm thấy 
chân hạnh phúc, nguồn an vui bền bỉ ngay tại tâm của mình ở 
bất cứ thời điểm nào. Hạnh phúc chân thật không đến từ bên 
ngoài. Đây là sự thật. 


b) Sự kiện thần thông không bị vướng ngại thời gian, 
không gian, đất, nước, gió, lửa nói lên sự thật của các hiện hữu 
rằng: 


- Các hiện hữu là vô ngã tính, bất định tính. 


- Do các nhóm nhân duyên mà các hiện hữu hiện ra các 
tính khác nhau, vì Thê tính chât của các hiện hữu rât là tương 
đôi, tạm thời, thường biên dịch. 


- Tâm thức và trí tuệ của con người có năng lực hâu như 
vô hạn, tôi ưu có thê được chuyên hóa theo ý muôn, làm chủ 
được ngoại cảnh. 


c) Sự kiện “tha tâm thông”, đọc được tâm những người 
khác một cách dễ dàng nói lên rằng sự vận hành của tâm lý để 
lại nhiều ký hiệu, dấu hiệu mà người khác có thể đọc và hiểu 
được. Điều này gợi ý rằng con người có thể có dụng cụ để ghi 
và dịch các ký hiệu nói trên. 


đ) Sự kiện ở trong đại định (tâm tập trung, tĩnh lặng) hành 
giả có thể nghe xa, gần và hiểu được tiếng nói của chư Thiên và 
loài Người tiết lộ rằng: 


- Nếu tâm thức con người không bị nhiễu loạn bởi các ngã 
tưởng và bởi các tư duy ngã tính thì có thể đón nhận và đọc 


43 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


được mọi tín hiệu phát ra từ mọi hiện hữu. 
- Mọi hiện hữu có thê có một tiêng nói chung nào đó. 


- Với thực tại như thật, thì các hiện hữu vẫn hiện hữu độc 
lập mà vẫn dung nhiếp nhau (xa # gần; quá khứ, hiện tại, vị lai 
là một). 


- Nếu con người chế tạo được một chiếc máy hoạt động hệt 
như con người, được vận hành theo mệnh lệnh của một “chương 
trình” (phần mềm) vô ngã tính (vận hành theo một loại logic bất 
định) thì có thể ghi nhận vô số tín hiệu đang lưu chuyên giữa vũ 
trụ này. 


e) Sự kiện “Púc mệnh thông” và “ha tâm thông” xác minh 
rằng: mọi hiện hữu vận hành trong vũ trụ đều để lại hình ảnh 
của chính nó hầu như bất diệt trong vũ trụ; hoặc giả vạn hữu 
thường vận hành và thường bất sinh bất diệt dưới cái nhìn của 
thực tại như thực, mà không phải dưới cái nhìn hữu ngã giới 
hạn. Con người cũng có thể sáng chế ra một chiếc “camera” có 
phóng ra các tia sáng với tần số đặc biệt có thể thu các “hình 
ảnh bất diệt” ấy v.v... 


tk +#* % 
Các gợi ý trên đây chỉ là những giả tưởng. Nếu giác tỉnh trở về 
với trí tuệ toàn giác của Đức Phát thì chỉ có một việc mà nhân 
loại cân tập trung mọi nỗ lực để thực hiện là làm thế nào để 
khổ đau biến mất khỏi Thế gian này, khỏi tâm thức của mỗi cá 
nhân. 


44 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


KINH SỐ 7 
Kinh VÍ DỤ TẤM VẢI 
(Vatthùpamasuttam) 
- Discourse on The Simile of The Cloth — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

- Ví dụ tấm vải: Gợi ý: Như tấm vải bân khó có thể 
nhuộm thành màu tỉnh như ý; cũng thế, tâm cấu uế khó có thể 
tu tập thành tựu phạm hạnh. 

- Các tâm cấu uếễ: (tương tự như bảng liệt kê ở kinh 
trước). 

- Sáu đặc tính của giáo lý Phật giáo: 

I. Pháp được đức Thế Tôn khéo thuyết giảng: Svàkkhàto 
Bhagavà dhammo: Dhama 1s well taught by Lord Buddha: Pháp 
dạy đúng như sự thật, khê cơ, dân đên giải thoát. 

2. Thiết thực hiện tại: Sanditthiko: It is self-real-ized: Được 
tự thê nhận. 

3. Vượt thời gian: Akàliko: Timeless: Đúng qua ba thời quá 
khứ, hiện tại và vị lai. 

4. Đến để mà thấy: Ehipassiko: It is a come and see thing: 
Mỗi người cân thực hành Pháp mới thây diệu dụng của nó. 

5. Có khả năng hướng thượng: Opanaylko: Leading 
onwards: Có tác dụng phát triên tâm và tuệ. 

6. Được người trí chứng hiểu: Paccatam veditabbo vinnùhi: 
is understood individually by the wise: Chỉ có trí tuệ dẫn dắt 
công phu thực hành thì hành giả mới có thê giải thoát khô. 

- Diệu hạnh: Supatipanno: Good conduct: thiện hạnh; hạnh 
lành. 

- Trực hạnh: UJjupatipanno: Dpright conduct: Hạnh chánh 
trực, thăng thăng. 

- Như lý hạnh: Nàyapatipanno: Wise conduct: Hạnh trí tuệ. 

- Chánh hạnh: Sàmicipatipanno = Right conduct = Dutiful 


45 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


conduct: Đúng nghĩa phạm hạnh, chân chính tự độ và độ tha. 

- Bốn đôi tám vị: 

1. Tu đà hoàn đạo —> Tu đà hoàn quả 

2. Tư đà hàm đạo —> Tư đà hàm quả 

3. A na hàm đạo >  A na hàm quả 

4. A la hán đạo — A la hán quả 

- Nghĩa tín thọ: Atthaveda: Knowledge of the goal: Theo 
nội dung bản kinh, Attha có nghĩa là mục đích; Veda là trí, hiểu 
biết: Trí tuệ thấy rõ mục tiêu phạm hạnh. 

- Pháp tín thọ: Dhammaveda: Knowledge of dhamma: Trí 
tuệ thấy rõ sự thật của các hiện hữu (dhamma ở đây có nghĩa là 
exIsting things). 

GHI CHÚ: Do vì hành giả thấy rõ mục tiêu phạm hạnh, 
vả thấy rõ sự thật của vạn hữu mà tâm sanh hân hoan, do hán 
hoan mà hỷ sinh, lạc sinh, khinh an sinh, định sinh. 

- Từ vô lượng: Mettà: Friendliness: Mong cho tất cả chúng 
sanh hạnh phúc. 

- Bi vô lượng: Karunà: Compassion: Quan tâm đến nỗi khổ 
đau của chúng sinh. 

- Hÿ vô lượng: Mudità: Sympathetic joy: Vui vẻ đối với sự 
thành đạt hạnh phúc của chúng sinh. 

- Xả vô lượng: Upekkha: Equanimity: Nhìn vạn hữu với 
tâm chính xác, vô tư, không thiên vị. 

H. NỘI DUNG BẢN KINH 

1. “Ví Dụ Tấm Vải” giới thiệu hai giai đoạn công phu giải 
thoát: 

a) Giai đoạn đầu và rất là nền tảng là tây sạch các tâm cấu 
uế như “Ngũ cái”, các ác, bất thiện tâm phát sinh do “Ngũ cái”. 
Đây là bước công phu giữ tâm tịnh như một tấm vải tỉnh sạch. 
Định và Tuệ chỉ có thê phát triển tốt từ tâm này. 

b) Giai đoạn tiếp là: Nhờ tâm tịnh mà thấy rõ mục tiêu 
phạm hạnh và thấy rõ sự thật của vạn hữu; từ thành tựu nảy, 


46 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


hành giả phát khởi lòng tin bất thối vào Tam bảo; từ tín, hân 
hoan hoan sinh, hỷ sinh, khinh an sinh, định sinh. Tại đây, ở đệ 
tứ Sắc định, hành giả hành Tứ vô lượng tâm, vượt qua hết thảy 
các ngã tưởng, lần lượt đoạn trừ dục lậu, hữu lậu và vô minh 
lậu, đắc quả A la hán, thành tựu phạm hạnh. 

2. Có rất hiếm bản kinh trong Nikàya giới thiệu pháp môn 
“Tứ vô lượng tâm” như là pháp môn để đoạn tận lậu hoặc. Chỉ 
có vài bản kinh đề cập “Tứ vô lượng tâm” là pháp môn tu của 
các Chuyên Luân Thánh Vương vào cuối đời để thác sanh vào 
Phạm Thiên (cõi Trời thứ nhất của Sắc giới). Nét giáo lý này rất 
đặc thù, rất cần được tìm hiểu kỹ qua các công trình biên khảo 
công phu. 

3. “Ví dụ tắm vải”, ngoài hai điểm giáo lý nêu trên, xác 
quyết rằng giải thoát nghiệp là công phu tu tập tâm, chuyển 
hóa tâm do mỗi người tự thực hiện cho chính mình, không thể, 
không bao giờ ngoại cảnh (sông, núi v.v...) hay các nghi lễ, chú 
thuật loại trừ được khổ nghiệp thay thế con người. 


HIL BÀN THÊM 


1l. Lòng tin bất thoái của một Tỷ kheo nói riêng, của một 
Phật tử nói chung, chỉ được thiết lập vững chắc khi tâm thức 
VỊ ây không còn cấu uễ, khi nghi tâm bị loại trừ; nghi tâm bị 
loại trừ khi các dục vọng và tà kiến (các ngã tưởng) vắng mặt; 
chỉ có khi này thì giáo lý vô ngã và con đường phạm hạnh đi 
vào vô ngã mới hiển lộ như trăng thoát mây che. Đây là điểm 
giáo lý, qua “Ví Dụ Tâm Vải” được minh thị mà người đọc dễ 
cảm nhận. Tại đây, “Nghĩa tín thọ” Atthaveda và “Pháp tín thọ” 
Dhammavcda, tự tâm phát khởi. 

2. Bấy giờ hành giả cảm nhận mạnh mẽ và tin tưởng bất 
động rất tự nhiên đối với Phật bảo, Đắng đầy đủ thập hiệu Như 
Lai; đối với Pháp bảo, với sáu đặc tính rất thật, rất thân và rất 
trí tuệ; đối với Tăng bảo đầy đủ đức hạnh hướng đến thành tựu 
giải thoát. Lòng tin bất thối này mở đầu sự thành tựu viên mãn 
tự tánh Phật bảo, tự tánh Pháp bảo và tự tánh Tăng bảo. 


3. Rất đặc biệt ở bản kinh số 7 này là pháp môn “Tứ vô 


47 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


lượng tâm” được giới thiệu thực hành nối tiếp bước thành tựu 
Định uấn, đạt đến Tứ sắc định để thành tựu hoàn toàn tâm giải 
thoát và tuệ giải thoát. Điểm giáo lý đặc biệt khai mở trí tuệ cho 
hành giả rằng: 

a) Bước tu tẩy sạch cấu uế của tâm là thành quả chế ngự 
các căn, chế ngự Sắc uân (thuộc Giới học) 

b) Bước tu vào đại định, Tứ sắc định là thành quả chế ngự 
các cảm thọ chế ngự Thọ uân (thuộc Định học) 

c) Bước thứ ba phải là bước chế ngự Tưởng uấn (hay 
Tưởng, Hành và Thức uẩn). Chế ngự tưởng uẫn là chế ngự các 
Ngã tưởng. Chế ngự các ngã tưởng là ý nghĩa chế ngự luôn 
Hành uẫn và Thức uân (vốn vận hành trên các ngã tưởng). 
Phương cách hay kỹ thuật chế ngự các ngã tưởng thì có hai cách 
chính: 

- Với nhiều bản kinh Nikàya, bước tu này thường là 
hành Thiền quán (Vipassana) Duyên khởi - Vô ngã hoặc Thiền 
quán —- Vô ngã, Vô thường của các pháp để cắt đứt mười kiết 
sử, đắc đại tuệ. Tác dụng của pháp quán này là dập tắt các ngã 
tưởng; dập tắt các ngã tưởng là dập tất Vô minh khiến Minh 
khởi. Điểm này gợi cho người đọc liên tưởng đến Kim Cang Bái 
Nhã: cũng đoạn trừ tám loại ngã tưởng, cũng thiền quán vô ngã, 
vô thường theo lời dạy của bài kệ cuối kinh. 

- Cách thứ hai là thay thế công phu Thiền quán về 
Duyên sinh bằng công phu quán tưởng rải tâm từ, bị, hỷ, xả 
khắp mười phương chúng sinh. Công phu này ở thời điểm nhuân 
nhuyễn cũng dập tắt tất cả các ngã tưởng (theo “Ví Dự Tấm 
Vải). 

Ở một vài kinh khác, thuộc Nikàya, thì “Tứ vô lượng tâm” 
được hành giả thực hiện ở cảnh giới định “Vô sở hữu xứ”, với 
mục đích là vượt qua khỏi tưởng, đi vào định “Diệt thọ tưởng” 
để đắc Chánh trí (Tam minh, Lục thông). 

Thật là đại trí tuệ trong các dòng kinh ngắn ngủi trên. 
Kinh Ví Dụ Tấm Vải! 


48 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 8 


Kinh Đoạn Giảm 
(Sallekha Sutta) 
- Discourse On Expunging — 


IL. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Đoạn giảm: Sallekha (Expunging): Đoạn trừ, loại trừ. 
- Sở kiến (Views): Cái thây biết; quan điểm; chủ trương. 


- Ngã luận (Theories oƒ the sel/): Các lý thuyết về linh hồn, 
về tự ngã, về tiêu ngã. 


- Thế giới luận (Theories oƒ the worid): Các lý thuyết bàn 
về thế ĐIỚI, về nguồn sốc, về bản chất, sự hình thành của 
thế giới. 

- Hiện tại lạc trú: Trủ tại bốn cảnh định thuộc Sắc giới (từ 
đệ nhất Sắc định đến đệ tứ Sắc định) gọi là hiện tại lạc trú. 


- Tịch tịnh trú: Trú ở bốn cảnh định của Vô sắc giới gọi là 
Tịch tịnh trú. 


II. NỘI DUNG KINH 


I. Bản kinh đã phân biệt ý nghĩa Đoạn giảm (hay đối trị, 
hoặc khởi tâm, tác ý) thì khác với “Hiện tại lạc trú”, khác với 
“Tịch tịnh trú”. Công phu đoạn giảm bao gồm các việc: 

a) Chánh quán với trí tuệ rằng: “Cái này không phải của 
tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi” để trừ bỏ, 
xả ly các sở kiến về ngã luận và thế giới luận, vốn thuộc hý 


luận, không phù hợp với chánh trí. 


b) Khởi niệm tác ý đên sự từ bỏ các tâm câu uê, các tà 


49 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


kiến, tà tư duy... tà định, tà giải thoát, từ bỏ 10 tà nghiệp, 5 
triỀền cái, tà hữu (bạn tà). Tác ý cái chánh để đối trị cái tà cũng 
gọi là đoạn giảm, cũng gọi là hướng thượng, và cũng gọi là giải 
thoát khỏi các tà niệm, ác niệm, bất thiện niệm. 


Công phu đoạn giảm thật sự là công phu tây sạch các tâm 
cấu uễ vậy. 


2. Sau công phu tác ý đoạn giảm là công phu hành thiền 
định để có điều kiện phát triển trí tuệ, hoàn thành phạm hạnh. 


HIL BÀN THÊM 


I. Từ kinh số 1 đến kinh số 7, tại vườn Cấp Cô Độc, 
Thắng Lâm, thành Xá Vệ, Đức Thế Tôn đã lần lượt chỉ dạy 
về sự thật như thật của vạn hữu, về các ngõ đường hoàn thành 
phạm hạnh, về đoạn trừ tâm cấu uế để đi vào đại định và đại 
tuệ. Nay kinh “Đoạn giảm” mở đầu bước thực hành cụ thể từ 
bước khởi đầu công phu cho những đệ tử đang đối mặt với tâm 
mình trước các trói buộc của các sở kiến về ngã luận, thế giới 
luận, trước các ngăn che bởi “Ngũ cái”, các ác niệm, bất thiện 
niệm. 


Con đường chỉ dạy đi từ nhận thức đúng đến hành động 
hữu hiệu, từ trừu tượng đến cụ thể, thiết thực. 


2. Qua tám bản kinh đầu vừa nghiên cứu (Trung Bộ, kinh 
số 1-8), hành giả đã đón nhận những lời dạy ngát hương giáo 
dục tâm lý về con đường dẫn đến đích điểm duy nhất: đoạn tận 
khổ. Ở đây không có chỗ đứng cho các triết lý huyền đàm, hý 
luận về con người và thế giới ngã tưởng mộng ảo. Ở đây đến 
để thấy, để tự mình sống, thể nghiệm, tiếp xúc với cái tâm, với 
con đường như đang tiếp xúc với hơi thở. Đi ra ngoài nếp sống 
đó là rơi ngay vào thế giới của các kiến trù lâm, hoang vu, kiết 
phược..., đi vào mênh mang của sinh tử. 


Kinh (Suttam) là thế! 


50 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 9 
Kinh Chánh Tri Kiến 
(Sammàditthi Sutta) 

- Discourse On Perfect View — 


IL. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Thánh đệ tứ: Đệ từ của bậc Thánh, Bích chị, Phật. 


- Tham tùy miên: Ràgànusayam (A4ddicfion to aftachmenl): 
Tham trước đang dính mắc tâm, đang còn nằm yên trong 
tâm. Tập quán tham trước; tập khí tham. 


- Sđn fùy miên: Patighànusayam (4ddicHon to shunning): 
Sân hận đang dính mắc tâm, đang còn nằm yên trong tâm. 
Tập quán sân hận; tập khí sân hận. 


à” 


- Kiến mạn tùy miên: “Tôi là”, Ditthimànànusayam: 
(Addiction to the laftent view “I am”): Các ý niệm, quan 
niệm về “Tôi” hiện hữu (Tôi có mặt) đang tiềm tàng trong 
tâm. 


II. NỘI DUNG KINH CHÁNH TRI KIÊN 
1. Kinh Chánh Tri Kiến do Tôn giả Sàriputta, bậc Tướng 
quân Chánh pháp dạy. 


Chánh tri kiến (sammàditthi) là chi phần dẫn đầu của Bát 
Thánh đạo, là linh hồn của “Đạo đế”, của mọi công phu tu 
tập dẫn đến thành tựu phạm hạnh. Vắng mặt linh hồn ấy thì 
chăng có gì gọi là Phật giáo. Vì tầm quan trọng đó nên Tôn giả 
Sàriputta đã cặn kẽ định nghĩa Chánh tri kiến rằng: 


- Tuệ trI bất thiện và căn gốc của bất thiện: Chánh tri kiến. 


- Tuệ tri thiện và căn gôc của thiện: Chánh tri kiên. 


51 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


- Tuệ tri được thức ăn (đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư 
niệm thực) và căn gốc của thức ăn: Chánh tri kiến. 


- Tuệ tri khổ (Khô, tập, diệt, đạo): Chánh tri kiến. 
- Tuệ tri từng chi phần Duyên khởi: Chánh tri kiến. 


2. Khi hành giả có Chánh tri kiến là khi ấy hành giả đoạn 
tận tham tùy miên, sân tùy miên và kiến mạn tùy miên “Tôi là” 
(đoạn tận si), khiến minh khởi, vô minh diệt, dẫn đến đoạn tận 
khô đau trong hiện tại. 


3. Điểm đặc thù và rất triết rất đạo của bản kinh 
là điểm đoạn tận tập khí (tùy miên) ngã tưởng, tập quán về ÿ 
niệm “Tôi hiện hữu”, hay “Tôi là”. 


Tưởng rằng tôi có mặt ở đời là sự hiện diện của vô 
minh. Đoạn tận nó là đoạn tận vô minh, khiến minh khởi. Đoạn 
tận vô minh là nội dung của đoạn tận khổ đau (theo vận hành 
của 12 chỉ phần Duyên khởi): mục đích của giải thoát. 


Ghỉ chú: Đoạn tận gốc kiến mạn tùy miên “Tôi là” là nội 
dung hầu như tương đương với nội dung đoạn trừ 8 loại ngã 
tưởng trong kinh Kim Cang Bát Nhã (Kinh Đại thừa Phát triển). 


HIL BÀN THÊM 


1. Từ kinh “Nhất Thiết Lậu Hoặc”, kinh số 2, Đức Thế Tôn 
chỉ rõ “sầu, bi, khổ, ưu, não” của con người khởi lên là do tà 
kiến (kiến trù lâm, kiến hoang vu, kiến hý luận, kiến tranh chấp, 
kiến kiết phược). Tà kiến là nội dung của nhận thức “ta có tự 
ngã” (các pháp có tự ngã). Ý nghĩa này được Tôn giả Xá Lợi 
Phất gọi là “kiến mạn tùy miên “Tôi là'”. Tà kiến ấy là vô minh 
dẫn đến khổ đau. Để dập tắt vô minh, hành giả làm sinh khởi 
Chánh tri kiến khiến minh khởi. 


2. Tôn giả Xá Lợi Phất dạy gốc của tâm bất thiện là tham, 
sân, s1; sốc của thức ăn (đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư 


S2 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


niệm thực) hay gốc của “Ngũ thủ uẫân” là Ái. Nói gọn, gốc của 
khổ đau là Ái (hay tham, sân, sI) hay sự vận hành của Ái, của 
Vô minh, của 12 chi phần Duyên khởi. 


Tôn giả đã khéo léo và nhẹ nhàng thay thế từ Vô minh hay sỉ 
mÊ (sI muội) bằng ý niệm “Tôi là”, “Tôi hiện hữu”. Vấn đề trở nên 
dễ nhận hơn, giản dị hơn. Tất cả những niệm tưởng nào liên quan 
cái “Tôi” như “của Tôi”, “Tự ngã của Tôi” đều là sự hiện hữu của 
vô minh, khổ đau. Xóa bỏ niệm tưởng ấy là xóa bỏ khổ đau bằng 
công phu thực hành con đường trung đạo “Bát Thánh đạo”. 


3. Từ kinh số 1 đến kinh số 9 này đều được giảng tại vườn 
Cấp Cô Độc. Giới thiệu đầy đủ về “con đường” rất trí tuệ. Pháp 
môn hầu như độc nhất để thực hiện “Con đường” là Tứ niệm xứ 
và được giới thiệu ở kinh số 10, Trung Bộ. 


-ooOoo- 


53 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 10 


Kinh Niệm Xứ 
(Satipatthàna Sutta) 
- Discourse On Applications Of Mindfulness — 


IL GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Niệm xứ: Satipatthàna (way oƒ mindƒulness). 

- Quán: Anupassatl (Confemplates; observes; looks at). 

- Tĩnh giác: Sampalàno (comprehending; clearlyconscious): 
nhận biết rõ ràng; ý thức rõ ràng. 

- Chánh niệm: Satimà (Mindfu)). 

- Quản thân trên nội thân: Quán các thành phần bên trong 
của thân. 

- Quán thân trên ngoại thân: Quán các phần bên ngoài của 
thân. 


H. NỘI DUNG KINH NIỆM XỨ 


1. Pháp môn Tứ niệm xứ là “con đường độc nhất đưa đến 
thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, 
thành tựu Chánh trí, chứng ngộ Niết bàn”. 


Tứ niệm xứ là pháp môn căn bản để thành tựu viên mãn 
37 phẩm trợ đạo. Tất cả các pháp môn giải thoát đều được thực 
hiện trên cơ sở thành tựu của Niệm lực và Định lực mà phần 
căn bản sự thực hành của Tứ niệm xứ đem lại. Tứ như ý túc, 
Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi và Bát Thánh đạo đều bao gồm 
công phu của Tứ niệm xứ (xem 37 phẩm trợ đạo ở Tương Ưng 
Bộ kinh V). Tử vô lượng tâm cũng thế, chỉ có thể hành có kết 
quả trên sự thành tựu của Định lực (Tứ sắc định). Nói khác đi, 
Tứ niệm xứ mở ra con đường độc nhất đoạn tận khổ đau. 


54 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


2. Đối tượng giác sát, theo dõi của Tứ niệm xứ là: 

- Thân niệm xứ, hay thân hành là Sắc uấn; 

- Thọ niệm xứ hay các cảm thọ, là Thọ uẫn; 

- Tâm niệm xứ, hay các tâm hành, là Hành uấn; 

- Pháp niệm xứ (Ngũ uấn...). 

Thực sự ở bất cứ đối tượng quan sát nào cũng có mặt đủ 
các quá trình vận hành của tâm lý và vật lý (hay 5 uẫn). Quan 
sát một đối tượng là quan sát sự vận hành của 5 uẫn hay 12 
nhân duyên. Do vậy mà Đức Thế Tôn dạy: “Tứ niệm xứ là con 
đường độc nhất”... 

3. Trong phần “Quán pháp trên pháp” gồm có các đối 
tượng quán như: 

- Ngũ cái; Ngũ uấn; Thập nhị xứ. 

- Thất giác chỉ; Tứ Thánh đề. 

Mỗi đối tượng quán có công năng đưa đến thành tựu khác 
nhau. 


a) Đối tượng ngũ cải: NO, năng của pháp quán “Ngũ cái” 
nhằm để loại trừ “ “ngũ cái”, các ác bất thiện tâm (tâm cấu uế) 
hầu để chuẩn bị cho công phủ đi vào Hiện tại lạc trú (hay Tứ 
sắc định) và Tịch tịnh trú (hay Tứ không định) để phát khởi đại 
tuệ cắt đứt hết thảy kiết sử, đoạn tận lậu hoặc. 


b) Đối tượng quán “Ngũ thủ uẩn”: Đây là pháp quán sát 
sự thật của “Ngũ thủ uân”, sự vận hành của 12 chỉ phần Duyên 
khởi để giác tỉnh sự thật vô ngã, vô thường của các uấn hầu xả 
ly tham ái, chấp thủ đối với 5 uần. 


c) Đối tượng quán “Thập nhị xứ": Tương tự như pháp quán 
“Ngũ thủ uấn”. 


d) Đối tượng quán “Thất giác chỉ": Pháp quán này có thể 
thực hành từ bước tu tập đầu tiên, khi còn vướng mắc “Ngũ 


55 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


cái”. Nhưng, tốt nhất và thuận lợi nhất là thực hành sau khi 
hành giả hành Tứ niệm xứ vào được đại hành tâm (Đệ nhất 
sắc định). Bấy giờ là khởi đầu cho Niệm giác chi hiện hành. 
Hành giả tiếp tục, liên tục không gián đoạn, hành “Như lý tác 
ý” để tiếp tục thành tựu các giác chỉ còn lại (xem Thất giác 
chi, Tương ng V). 


Từ “Trạch pháp giác chi”, tuệ vô ngã (hay Pháp nhãn) sinh 
khởi và tiếp tục phát huy cho đến sau khi thành tựu “Xả giác 
chỉ”, cắt đứt sạch 10 kiết sử, tận trừ hết thảy lậu hoặc. 


Pháp quán này là thuần thiền quán (Vipassana), liên tục an 
trú “tỉnh giác”. 


e) Đối tượng quán “Tứ Thánh để”: Tương tự pháp quán 
Duyên khởi hay “Ngũ thủ uẫn” (bởi khổ là chi phần của Duyên 
khởi). 

4. Phần quán “Tứ đế? đến điểm như thật tuệ tri “Khổ”, 
“Tập”, “Diệt”, “Đạo” là thời điểm để chứng đắc quả vị giác ngộ 
vô thượng, như lời dạy của Đức Thế Tôn trong thời pháp “Sơ 
chuyển pháp luân”. 


Phần quán 12 chỉ phần Duyên khởi đến điểm như thật tuệ 
tri chúng là nội dung chứng đắc Tam minh mà Đức Thế Tôn đã 
chứng đắc dưới cội bồ đề vào đêm cuối cùng giác ngộ. 


Như thế, thật chính xác nói rằng “7ứ niệm xứ là con đường 
độc nhất dẫn đến chứng ngộ Niết bàn”, bởi tất cả con đường 
dẫn đến giải thoát đều được bao hàm trong đó. 


-ooOoo- 


56 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Phần Hai 
(Từ Kinh số I1 đến Kinh số 20) 
Tiếng Rồng Sư Tử 


57 


58 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số I1 


Kinh Sư Tử Hồng 
(Cùlasìhanàda Sutta) 
- Lesser Discourse On The Lion?s Roar — 


IL. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- §a môn thứ nhất: Sotàpanna (Siream Enmterer): Tu đà hoàn, 
hay Nhập lưu. 


- 9d môn thứ hai: Ekadàgamì (One Refurner): Tư đà hàm, 
Nhất lai. 

- Sa môn thứ ba: Anàgamì: (Never Returner): Bất lai, hay A 
na hàm. 

- Sư môn thứ tư: Araham: A la hán. 

- Tứ bất hoại tín: Tìn Phật, Pháp, Tăng và Giới (hay Học 
pháp). 

- Thuận ứng (trong kinh): Anuruddha (Yieiding): Hướng đến 
tham; do bởi tham. 

- Nghịch ứng: Pativiruddha (Hindered): Hướng đến sân do 
bởi sân. 

- Hữu kiến: Bhavadithi (Wiews oƒ becoming): Chấp hữu; 
chấp thường. 

- Phi hữu kiến: Abhavaditthi (Views oƒ annihilation): Chấp 
vô, chấp không, chấp đoạn. 

- Dục thủ: Kàmapàdànam (GŒrasping oøƒ pleasures): Chấp thủ 
dục, nắm giữ lòng dục. 

- Kiến thủ: Ditthupàdànam (Grasping oƒ view): Chấp thủ tri 
kiến, chấp thủ quan điểm, chấp thủ kiến giải. 

- Giới cấm thủ: Sìlabbatupàdànam (Œrasping oƒ rules and 
customs): Chấp thủ các giới cấm ngoại đạo (không phải giới 


5” 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


luật của bậc Thánh). 


II. NỘI DUNG BẢN KINH 


Bản kinh trình bày sự khác biệt nền tảng giữa Phật giáo và 
các tôn giáo, triết thuyết khác, qua một số điểm tiêu biểu như: 


I. Chỉ ở Phật giáo mới có tứ quả Sa môn (tứ Thánh quả), 
ngoại đạo không thể có. Các đệ tử Đức Thế Tôn tin tưởng vào 
lời dạy của Thế Tôn về sự khác biệt này do có “tứ bất hoại tín” 
[tin Phật, tin Pháp, tin Tăng (giáo đoàn) và tin Giới]. 


2. Đã là chân lý thì chỉ có một. Giữa khi ngoại đạo chủ 
trương hữu kiến (chấp thường), hoặc phi hữu kiến (chấp đoạn) 
thì Phật giáo vượt ra khỏi thường đoạn (không chấp hữu, không 
chấp vô) mà tuyên bồ sự thật là “Trung đạo”, hay Duyên khởi. 


Ngoại đạo do vì vướng vào chấp thường, đoạn mà không 
thể có tuệ tri về sự tập khởi và sự đoạn diệt của hai loại tri kiến 
Ấy. Họ cũng không thể tuệ tri vị ngọt, Sự nguy hiểm và sự xuất 
ly khỏi các tri kiến này. 


Ngoại đạo vướng vào chấp thủ kiến nên vướng vào vòng 
trói buộc của tham, sân, si, ái, thủ, thiếu trí tuệ, bị rơi vào thuận 
ứng, nghịch ứng, ưa thích hý luận dẫn đến già, chết, sầu, bị, 
khổ, ưu, não. 


Các đệ tử của Đức Phật, hay đệ tử của đệ tử Đức Phật, do 
VÌ CÓ trí tuệ về Trung đạo, nên tuệ tri rõ con đường xuất ly khỏi 
các trói buộc kia, đi đến giải thoát khỏi sinh tử khổ đau. 


3. Có bốn loại chấp thủ: đục thủ, kiến thủ, giới cắm thủ và 
ngã luận thủ. 


Ngoại đạo không thể liễu tri thủ, do vì không thể liễu tri 
một, hai hay ba trong bốn loại chấp thủ. Khả năng lớn nhất là 
họ chỉ có thể diễn bày một, hai hay ba loại chấp thủ đầu; còn 
“ngã luận thủ” thì tuyệt nhiên không thể, bởi đó là vướng mắc 
chính của họ. Do đó pháp, luật của ngoại đạo là không được 


60 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


“khéo thuyết”, không khéo hiển thị, không thể hướng thượng, 
không thể dẫn đến tịch tịnh, Niết bàn. 

Phật giáo thì khác hắn, không chấp thủ cả bốn chấp thủ 
trên. Do không chấp thủ nên tâm không dao động; do tâm không 
dao động nên tự thân chứng đắc Niết bàn. 

(Ghi chú: Ý diễn đạt này có nội dung giống nội dung được 
diễn đạt trong kinh Kửn Cang Bát Nhã: “vân hà ưng trụ, vân hà 
hàng phục kỳ tâm...”). 

Như tiếng rống của sư tử trong rừng sâu khiến muôn thú 
run Tẩy, im lặng; Cũng vậy, giáo lý Phật giáo nói lên sự thật 
khiến ngoại đạo run TÂY, im lặng, câm lặng. 


Đấy là nội dung được đề cập trong bản kinh số l1 này. 
HI. BÀN THÊM 


1. Sự khác biệt giữa Phật giáo và các tôn giáo triết thuyết khác, 
qua kinh ngắn Sư Tử Hồng, có thể biểu thị qua biểu đồ dưới 


đây: 


Phật giáo Các tôn giáo, triết thuyết 
Trung đạo - Duyên khởi Chấp ngã, chấp thường, chấp 
(Non-I doctrine) (L doctrine) 


- Vô tham, vô sân, vô s1 - Tham, sân, sI 

- Đoạn ái, đoạn thủ - Ái, thủ 

- Tuệ tri, không thuận ứng,|- Không tuệ tri, thuận ứng, ng- 
không nghịch ứng hịch ứng 

Dẫn đến đoạn tận khổ Dẫn đến sinh, tử, sầu, bi, khổ, 
(Tịch tịnh, Niết bàn) ưu, não 


2. Tư tưởng nhân loại thì mênh mông như biển cả; giáo 


61 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


lý của các tạng kinh Phật giáo thì phong phú đến choáng ngợp; 
giữa cái cảnh mênh mông ấy, kinh ngắn Sư 7 Hồng đã cống 
hiến một sự đối chiếu rất ngắn gọn và rất chân xác như đã được 
trình bày ở phần trên. Bên cạnh đó, bản kinh còn giới thiệu 
một số lộ trình “không chấp thủ” giản đơn, nhưng rốt ráo, dẫn 
đến tịch tịnh, Niết bàn, sau khi đi qua các chặng đường tây rửa 
tâm cấu uế, vào định, vào tuệ (như được giới thiệu ở các kinh 
trước). Chỉ có trí tuệ toàn giác mới mở ra được lộ trình này. 


3. Nếu sự thật Vô ngã được các nhà tư tưởng văn hóa của 
thời đại đưa vào văn hóa nhân loại thì cuộc đời sẽ vơi đi rất 
nhiều đau khổ, xóa tan nhiều bỉ kịch, chấm dứt nhiều xung đột, 
bạo loạn v.v... một dòng suối thanh lương sẽ chảy vào cuộc 
sống. Khó có thể chờ đợi một dòng văn hóa nào khác. 


-ooOoo- 


62 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 12 


Đại kinh Sư Tử Hồng 
(Mahasihanada Suttam) 


— Greater Discourse On The Lion”s Roar — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Tỳ Xá Ly: Vesàli 

- Tùy pháp (của bản kinh này): Dhammanvayo (¡nƒference 
/#rom dhamma): sự suy diễn từ pháp, theo pháp (giáo pháp). 

- Như Lai: Tathàgata (The Lord): Đẳng đến như thế. 

- A4 la hán Chánh đẳng giác: Arahant Sammasambud- 
dha: Đâng Toàn Giác. 


- Minh hạnh túc: Vijjàcaranasampanno (Endowed_ with 
knowledge and right conduct): Đẳng đầy đủ đức và tuệ. 


- Thiện thệ: Sugato (Well-farer): Đẳng khéo vượt qua sinh 
tử. 


- Thế gian giải: Lokavidù (Knower oƒ the words): Đẳng 
hiểu rõ thế giới vũ trụ. 


- Vô thượng sĩ: Anuttaro (Incomparable one): Đẳng không 
thể so sánh, vô tỷ. 


- Điểu ngự trượng phu: Purisadammasaràthi (Trainer oƒ Men 
to be tamed): Đẳng giáo hóa thuần thục con người. 


- Thiên Nhân Sư: Satthà devamanussànam (7?eacher oƒ devas 
and men): Đẳng Thầy của Trời và Người. 


- Phật: Buddha (The Awakened One): Đẳng giác ngộ. 
- Thế Tôn: Bhagavà (The Lord): Đẳng thế giới tôn kính. 


- Thập Như Lai Lực: Dasa Tathàgatabalàn! (Ten powers oƒ a 


63 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


1athàgara): Mười năng lực của Như Lai. 


- đi thị xứ phi xứ lực: Thànam ca thànato atthanàn! ca at- 
thànato (Comprehendas as if really ¡is causal occasion as such): 
Biết như thật cái gì là đúng thật, cái gì là không đúng thật. 


- Trị tam thế nghiệp báo lực: Atìtànàgatapaccuppannànam 
Kammasamàdànànam thànaso hetuso vipàkam yathàbhùtam pa- 
Jànàt (Comprehends, as if really is the acquiring oƒ deeds ƒor 
oneself, past, ƒuture and presemt, both in their causal occasion 
and their resulí): Như thật tuệ trị quả báo tùy thuộc sở do, tùy 
thuộc sở nhân của các hành nghiệp quá khứ, vị lai, hiện tại. 


- Tri nhất thế đạo trí lực: Sabbatthagàminim patipadam 
yathàbhùtam pajànàt (Cømprehends as ¡f really ¡is the course 
leading to all bourns): Như thật tuệ tri con đường đưa đến tất cả 
cảnh giới. 


- Trị thế gian chủng chủng tánh lực: Anekadhàtunànàdhàtu 
lokam yathàbhùtam pajànàt (Cømprehends as it really ¡is the 
word with ifs various and điverse ƒeafures): Như thật tuệ trì thế 
giới với mọi cảnh giới, nhiều chủng loại, nhiều sai biệt. 


- Trị tha chúng sanh chủng chủng dục lực: Param sattànam 
nànàdhimutikatam yathàbhùtam pajànàt (Cømprehends as they 
really are the divers characters oƒ beings): Như thật tuệ trị chí 
hướng sai biệt của các loại hữu tỉnh. 


- Trị tha chúng sanh chư căn thượng hạ: Parasattànam 
parapugglànan Iindriya paropariyatam yathàbhutam pajànàti 
(Comprehends as ¡it really ¡s the higher or lower state oƒ the ƒaculties 
oƒ. other beings, oƒ other persons): Như thật tuệ tr! các căn cao, 
thấp của các loài hữu tình (bao gồm loài Người). 


- Tỉ chư thiển tam muội lực: Thàna vimokha samàdhi 
samàpattìinam safkilesam vodànam vutthànam yathàbhùta pajànàti 
(Comprehends as they really are the defilememt oƒ the purjfication 
oƒ the purifcation oƒ the emergence ƒrom qttainments in medila- 
tion, the deliverances and concenfrafion): Như thật tuệ tri sự tạp 


64 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


nhiễm, sự thanh tịnh, sự xuất khởi của các thiên, chứng về thiền 
về giải thoát, vê định. 


- Túc mệnh minh Túc mệnh thông: Anekavihitan 
pubbenivàsam anussarai (Wemembers his manijoldl ƒormer 
habitations...). Thấy vô lượng kiếp quá khứ của tự thân. 


- Thiên nhãn minh: Thiên nhãn thông: DIbbena 
cakkhunà visudhena atikkantamanussakenasatte passati (Wh his 
puried deva vision, surpassing that oƒ men, sees beings as they 
are deccasing and uprising...): Thấy vô lượng kiếp quá khứ của 
chúng sanh với các nghiệp nhân và nghiệp quả, thấy con đường 
thọ sanh của chúng sanh ... 


- Lậu tận minh: Lậu tận thông: Àsavànam khayà anàsavam 
cetovimuttim pannàvimuttim ditthe va dhamme sayam abinnà 
sacchikatvà upasampalJJa viharati: [a Tathàgata]), by the destruction 
oƒ the cancers, enfers on and abides In ƒreedom oƒ mind, ƒreedom 
throueh wisdom that are cankerless, having realized them here 
and now throueh his own super knowledge...): Trí tuệ giải thoát, 
tâm giải thoát đoạn trừ hết thảy lậu hoặc... 


- Tứ vô sở uy: Cattàro vesàraljàn! (Four convicHons # selƒf 
confidences): Bôn tự tin, không sợ hãi trước tất cả Hội chúng 
Trời, Người. Đó là: 

1. Đã chứng ngộ những gì thuyết giảng. 

2. Đã đoạn trừ hết thảy lậu hoặc. 

3. Biết rõ các chướng ngại pháp. 


4. Pháp dạy quyết định dẫn đến đoạn tận khổ đau. 
II NỘI DUNG BẢN KINH 


1. Giáo hóa chúng đệ tử, Đức Thế Tôn vận dụng thân giáo 
và khẩu giáo, mà không, hay rất hiếm sử dụng các thần túc 
thông, vì thế tu sĩ Sunakkhatta chỉ trích Đức Thế Tôn bốn điểm 
như là lý do khiến ông ta từ bỏ nếp sống phạm hạnh. Bốn điểm 


65 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


ấy là: 
(a) Đức Thế Tôn không có pháp thượng nhân (các thần túc 
thông). 
(b) Đức Thế Tôn không có tri kiến thù thắng về trí tuệ (hay 
tuệ giải thoát). 
(c) Đức Thế Tôn thuyết pháp do tự mình khám phá, tự mình 
suy luận, tùy thuận trắc nghiệm. 
(d) Thế Tôn thuyết pháp cho một mục tiêu đặc biệt, có khả 
năng hướng thượng, có thể dẫn đưa người thực hành đến 
chỗ diệt tận khổ đau. 


- Về điểm (a), thực ra Đức Thế Tôn có đầy đủ các thần 
thông tối thắng về thiên nhĩ, tha tâm và thần túc, có đại định thù 
thắng (tâm giải thoát). 


- Về điểm (b), Đức Thế Tôn thực sự có đủ tam minh: Túc 
mệnh minh, Thiên nhãn minh và Lậu tận minh (tuệ giải thoát). 


- Về điểm (c) và (đ), đó là sự thật của Thế Tôn. Nhưng, 
nhìn kỹ hai lời chỉ trích nầy là những lời tán thán chân chính về 
Thế Tôn. 


2. Sự thật, Đức Thế Tôn còn chứng quả cao hơn nhiều so 
với tưởng tượng của Sunakkhatta, đại để như: 


- Ngài có đủ Thập Như Lai lực thấy tận tường sự thật của 
Thế giới và chúng sinh, thấy tận tường con đường dẫn đến khổ 
sinh hay khổ diệt của từng chúng sinh, thấy tận tường các pháp 
khổ hạnh, độc cư... 


- Ngài có đủ “Tứ vô sở úy” không sợ bị chỉ trích 
khuyết điểm (vì không có khuyết điểm về Giới, Định, Tuệ), 
không sợ hãi trước tất cả Hội chúng Trời, Người. 


Hơn thê, thây rõ các khả năng giới hạn, các khuyêt điêm 
của ngoại đạo. 


3. Đức Thế Tôn, qua các phê phán nhận định không đúng 


66 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


vê Ngài, xác định một nhận định chuân xác vê Thê Tôn như 
Sau: 


“Một vị hữu tình không bị sỉ chỉ phối, đã sanh ra ở đời 
vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng 
cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và 
loài Ngưởỉ”. 


Qua ba điểm vừa nêu, bản kinh số 12 quả là “đại Sư Tử 
hống” khiến muôn thú câm lặng, run rấy, đến như Tôn giả 
Nagasamala khi nghe được bỗng khiến lông tóc dựng ngược. 


HIL BÀN THÊM 


1. Đại định, hay tâm giải thoát của Thế Tôn bao hàm 
các thành tựu như: Thiên nhĩ thông, tha tâm thông và thần túc 
thông. Thực sự là các thành tựu của một tâm thức tự do, tự tại, 
an lạc, hạnh phúc vô cùng là ước mơ muôn thuở của con Người. 


Trí tuệ hay đại huệ giải thoát của Thế Tôn là trí tuệ vô 
thượng thấy tận tường sự thật như thật của vạn hữu pháp 
giới. Đây là cao đỉnh của khát vọng của trần gian, của Nhân, 
Thiên. 


Giáo lý Phật giáo toàn bộ đều dẫn đến Định và Tuệ ấy mà 
bản kinh số 12 đã đại diện nói lên. Đó cũng là đỉnh điểm của 
một nền văn hóa lý tưởng hướng về chân, thiện, mỹ. 


2. Nếu bản kinh dài “% 7ử Hồng” đã khiến người nghe 
lông tóc dựng ngược, thì các giáo lý chỉ đường tây sạch các 
cấu uế của tâm, Tứ niệm xứ, Tứ chánh cần, Ngũ căn, Ngũ lực, 
Thất giác chi và Bát Thánh đạo đều có tác dụng “lông tóc dựng 
ngược” ấy. Điều nầy nhắc nhở hành giả rằng: nếu đọc kinh Phật, 
nghe các pháp môn giải thoát của Phật giáo mà không có cảm 
xúc “lông tóc dựng ngược” thì quả là đáng tiếc: tâm thức đang 
thiếu vắng một cái gì ấy thật đáng tiếc! 


Với phát biểu đúng về Đức Thế Tôn rằng: “Một vị hữu 


G7 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


tình không bị sĩ chị phối, đã sinh ra ở đời vì lợi ích, vì hạnh 
phúc, an lạc, vì thương tưởng cho chư Thiên và loài Người”, thì 
toàn bộ hệ thống giáo lý Phật giáo cũng chuyên chở nội dung ấy 
cho đời, đó là trí tuệ vô ngã, lòng nhân ái cao cả vì hòa bình, 
an lạc và hạnh phúc của số đông. 


Nhân loại có thê chờ đợi một nên văn hóa nào hơn thê. 
-ooOoo- 


68 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 13 


Đại Kinh Khổ Uẫn 
(Mahàdukkhakhandha Sutta) 


- Greafer Discourse On The Stems Of Anguish — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


(Các từ ngữ trong bản kinh 13 đã được giải thích trong bản kinh 
trước). 


H. NỘI DUNG BẢN KINH 


1. Bản kinh số I1 đã nêu: Ngoại đạo do vì không liễu tri 
sự thật Duyên sinh, Vô ngã của các hiện hữu nên không thể liễu 
tri, không thể hiển thị được sự liễu tri về “Ngã luận thủ”. Vì 
vậy, bản kinh 13 này giới thiệu ngoại đạo không thể liễu tri về 
các dục, về các sắc, về các cảm thọ. Đây là điểm gốc của sự 
khác biệt giữa Phật giáo và ngoại đạo bàn về Dục, sắc và cảm 
thọ. 


2. Đê chỉ rõ sự khác biệt trên, kinh dài “Khô uân” này nêu 
ra ba khía cạnh đê hiêu rõ mọi sự vật, đó là: tuệ tri vị ngọt, sự 
nguy hiêm và sự xuât ly sự vật ây. 


Về dục: 


- VỊ ngọt của dục: đối tượng của lòng dục là sắc, thỉnh, 
hương, vị và xúc khả ái, khả hỷ, khả lạc. Hỷ lạc khởi lên từ đối 
tượng dục là vị ngọt của đối tượng. 


- Nguy hiểm của dục: Đề thỏa mãn lòng ham muốn vị ngọt 
của sắc pháp, con người dấn thân vào các sinh kế để tồn tại và 
phát triển, dấn thân vào đường danh lợi, chịu đựng sự bức ép, 
quấy nhiễu của thời tiết, sâu bọ... sự mất mát các sở hữu v.v... 


69 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


mà đi vào cạnh tranh, đấu tranh, chiến tranh... đi vào các nguy 
hiểm dẫn đến tử vong, bất chấp nhân nghĩa... Đây là khía cạnh 
nguy hiểm của dục. 


- Sự xuất ly dục: là sự chế ngự lòng ham muốn, tham ái; là 
sự loại bỏ lòng ham muốn. Tuệ tri được ba khía cạnh trên của 
lòng dục, con người mới thực sự hiểu rõ dục. Hiểu rõ lòng dục 
thì mới có thể nêu rõ sự hiểu biết về nó. 


Về sắc pháp: 


- VỊ ngọfí: nhan sắc mỹ diệu của người khác phái, tiêu biểu 
là nữ giới, là vị ngọt của sắc pháp. 

- SỰ HỢMÿ hiểm: bệnh tật, lão suy, vô thường phá hỏng nhan 
sắc, tử vong là nguy hiểm của sắc pháp. 

- Chế ngự lòng dục đối với sắc pháp là sự xuất ly khỏi sắc 
pháp. 
Về cảm thọ (nội thọ) 


- Ứj ngọt: với vị ngọt của sắc pháp và của lòng dục là vị 
ngọt của ngoại thọ. Bản kinh 13 chỉ đề cập đến nội thọ. VỊ ngọt 
của nội thọ là sự cảm thọ vô hại, an nhiên, an lạc của các cảnh 
giới định của Sắc giới. 


- "SỰ HỢHÿ hiểm: nội thọ là do duyên mà sinh; nó là vô 
thường, thay đổi, biến hoại. Đây là mối nguy hiểm của nó. 


- ŠŸự xuất hy: chế ngự, đoạn trừ dục tham đối với nội thọ là 
sự xuất ly khỏi nó. 


Khả năng tuệ tri về dục, sắc và cảm thọ, vả tuệ tri con 
đường đoạn trừ dục tham đối với chúng không thể tìm thấy ở 
ngoại đạo, mà chỉ tìm thấy ở con đường tu tập của Thế Tôn, và 
các đệ tử của Ngài. 

II. BÀN THÊM 


1. Tuệ tri lòng dục, sắc và cảm thọ là nhận rõ răng: chính 


70 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


trong vị ngọt của chúng đã có mặt mối nguy hiểm và khổ đau. 
Chính chấp thủ và vô thường là nhân tố hiểm họa của khổ đau 
ây. 


Nói khác đi, sự hiện hữu của dục, sắc, cảm thọ đúng là khổ 
đau. Như lời dạy: “Năm uấn là khổ đau”, hay như ý tưởng “hữu 
thân hữu khổ”. 


2. Lòng dục là thuộc hành uân; sắc là thuộc sắc uân, cảm 
thọ là thuộc thọ uẫn; còn tưởng và thức uân thì đã hiện diện 
trong sự tương tác, vận hành của ba uấn ẫy. Thế là, nội dung 
được trình bày trong kinh số 13 là nội dung mà Đức Thế Tôn đã 
dạy trong Khổ đề (thuộc Tứ đế) rằng: “Năm uân là khổ đau”. 


3. Kinh nghiệm về khát vọng lòng dục, sắc, cảm thọ ở đời 
thì hầu như mọi người, và ngoại đạo đều có. Nhưng tuệ tri về 
chúng, về nguy hiểm, xuất ly chúng và về con đường xuất ly thì 
chỉ có ở Phật giáo. Đây là điểm khác biệt nền tảng giữa Phật 
giáo và các tôn giáo, triết thuyết khác. Đây cũng là điểm nói lên 
giá trị đặc thù của Phật giáo trên đường vào hạnh phúc và chân 
lý. 

4. Rời khỏi Phật giáo, dựa vào các điểm vừa trình bày 
ở trên, là rời khỏi cái nhìn trí tuệ để thay đổi vận mệnh, con 
người SẼ tiếp tục cuộc hành trình hưởng thụ dục, sắc và cảm 
thọ, tiếp tục thân phận khổ đau trôi lăn vào cát bụi mịt mù, 
tiếp tục hát ru thân phận “đời ta là thế” (c'est la vie). Chỉ cần 
chuyên đổi nhận thức hướng về sự thật Vô ngã, Duyên khởi, thì 
nền văn hóa và vận mệnh con người sẽ được cải thiện, khởi sắc. 


Đó là tiêng nói đích thực của bản kinh dài “Khô uân”. 


--oo0oo-- 


Z1 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 14 


Tiểu Kinh Khỗ Uấn 
(Culadukkhandha Sutta) 


- Lesser Discourse On The Stems Of Anguish — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


(Các từ ngữ trong kinh này đã được thích nghĩa trong các bản 
kinh trước) 


H. NỘI DUNG BẢN KINH 


I. Cư sĩ Mahànàma, dòng Thích Ca, sống hưởng thụ dục 
lạc của đời sống gia đình, muốn chế ngự tham, sân, s1, nhưng 
thường thất bại - bị tham, sân, si chế ngự tâm - mong biết lý do 
tại sao? 


Đức Thế Tôn dạy: do vì hưởng thụ dục lạc thế gian nên 
dục vọng tăng trưởng, tham, sân, si được nuôi dưỡng và tồn tại. 
Muốn thoát khỏi sự trói buộc của lòng dục vọng, cần phải thấy 
rõ với trí tuệ rằng: dục vui ít, khổ nhiều, đầy nguy hiểm. 


Thấy rõ như vậy thì tâm sẽ ly dục, ly tham ái và sẽ 


có được hỷ lạc do ly dục sanh. 


2. Ngoại đạo phái Ni Kiền Tử (Nigantha) thì dùng biện 
pháp hành khổ thân khốc liệt để tiêu trừ ác nghiệp gây ra quả 
khổ, đồng thời ngưng tạo nghiệp ác mới trong hiện tại. 


Ni Kiền Tử quan niệm rằng hạnh phúc không thể đem lại 
hạnh phúc; chỉ có hành khổ (khổ đau) mới đem lại hạnh phúc. 
Đây là tà kiến nặng! 


Đức Phật soi sáng tà kiến ấy bằng cách nêu rõ hạnh phúc 
tối thắng mà Đức Phật đang có là do thực hiện Giới-Định-Tuệ: 


72 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


chỉ có việc thực hiện Giới-Định-Tuệ mới có thể dập tắt nghiệp 
và khô. 


HIL BÀN THÊM 


I. Cư sĩ Mahànàma dù lòng muôn dẹp bỏ tham, sân, si, 
nhưng không có nhận thức và thực hành đúng theo Giới học, 
nên tham, sân, si và các tâm câu uê khác tiệp tục làm chủ tâm. 


Khi bàn tay của Mahànàma đang bận nắm giữ dục vọng thì 
bàn tay ấy không còn rảnh để nắm giữ vô tham, vô sân và vô sỉ, 
hỷ lạc do ly dục sanh. Sự thật đơn giản là thế. Phải biết buông 
bỏ dục vọng thì tức khắc chính sự buông bỏ ấy, tức ly dục, đem 
lại hỷ lạc của ly dục. 


2. Ni Kiền Tử có kinh nghiệm khổ đau, và muốn thoát ly 
khổ đau, nhưng không thấy rõ cái nhân của khổ nên không thể 
thấy rõ con đường đoạn khổ. Do đó, Ni Kiền Tử phát sinh tà 
kiến và tà nghiệp tự hành khổ mình: đã khổ càng thêm khổ. 


Sự kiện đó tiết lộ rằng Ni Kiền Tử thiếu hắn tuệ tri về Khổ 
đế, về Tứ Thánh đế, về sự thật nhân quả là những giáo lý chỉ 
tìm thấy trong Phật giáo. 


3. Ni Kiền Tử cũng không nhận ra: Nghiệp là do tác ý mà 
sinh; nghiệp ác do ác tâm (tham, sân, si) tác động, hình thành. 
Muốn thay đổi quả báo khổ thì cần chuyển đổi từ nghiệp nhân 
(hay tác ý). Chuyển đổi nghiệp nhân là thay thế dục bằng ly 
dục; thay tham, sân, si bằng không tham, không sân, không si. 
Chỉ có thế! 


Đó là nội dung mà kinh 14 đề cập. 


-ooOoo- 


Vế: 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 15 


Kinh Tư Lương 
(Anumàna Sutta) 


- Discourse On Measuring In Accordance With - 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Rừng Bhesakalla: Vườn Lộc Uyên (vườn Nai), nơi Đức 
Thế Tôn chuyển bánh xe Pháp (giảng bài Pháp đầu tiên). 


- Tư lương: Anumàna (Mfeasuring in accordance with): Suy 
diễn từ ..., suy diễn theo. 


H. NỘI DUNG BẢN KINH 


1. Tôn giả Mục Kiền Liên (Moggallàna) đề cập hai điểm 
giáo giới với các vị Tỷ kheo ở vườn Nai: 


a) Có hai hạng Tỷ kheo: một hạng thì khó nói, khó trao 
đổi, góp ý; hạng kia thì dễ nói, dễ trao đổi, góp ý. 


- Hạng khó nói là hạng đang vướng mắc vào các ác, bất 
thiện tâm như: ác dục, khen mình chê người, phẫn nộ, hiềm hận, 
có chấp, phát ngôn do phẫn nộ, chỉ trích người góp ý, chất vấn, 
tránh né vẫn đề, hư ngụy và não hại, tật đố và xan tham, lừa 
đảo và lường gạt, ngoan cố và quá mạn, chấp trước thế tục, khó 
hành xả. Với hạng này, các đồng phạm hạnh không muốn trao 
đổi, không muốn góp ý, không đặt lòng tin. 


- Hạng đễ nói là hạng không có các điểm tâm lý kế trên. 
Các đồng phạm hạnh đặt lòng tin, muốn góp ý, muốn trao đổi. 


b) Biết vậy, mỗi Tỷ kheo nên tự xét mình để tu tập, kiểm 
soát tâm đề trở thành Tỷ kheo dễ nói. 


2. Tỷ kheo nên tự quán sát tâm mình có hay không có mặt 


74 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


“Ngũ cái”, nỗ lực đoạn trừ; chúng vôn là suôi nguôn của các ác 
bât thiện tâm, các tâm câu uê. 


HIL BÀN THÊM 


1. Kinh 7 /ương tuy đơn giản ngắn ngủi, nhưng tất thiết 
thực. Điểm thiết thực thứ nhất là tập thể Tỷ kheo thể hiện “sáu 
pháp hòa kính” như là sắc thái sinh hoạt đặc thù: “sáu pháp hòa 
kính” này “chỉ thành tựu khi mỗi Tỷ kheo tây sạch cấu uế của 
tâm” (thân hòa, khẩu hòa và ý hòa kính...), biết lắng tai nghe và 
tôn trọng nhau ở mọi nơi và mọi thời. Nếu không phải là các Tỷ 
kheo dễ nói thì “sáu pháp hòa kính” khó thực hiện. 


2. Điểm thiết thực thứ hai là: Các bước đi giải thoát của 
một Tỷ kheo diễn ra theo một trình tự mà bước khởi đầu phải là 
bước tây sạch “Ngũ cái”, hay tẩy sạch tâm cấu uế, trước khi đi 
tiếp bước thiền định và trí tuệ. Nói khác đi, bước đầu tiên phải 
là bước trở thành Tỷ kheo dễ nói. 


3. Trên thực tế, nhất là thực tế của thời nay, việc một Tỷ 
kheo đi ra khỏi các lụy về sắc, danh và lợi không phải là việc 
dễ làm. Nói khác đi, trở thành vị Tỷ kheo dễ nói là hiếm có, 
hiếm thấy trong thời đại tràn ngập vật chất cám dỗ. Khi mà các 
thành viên trong tập thể số đông là khó nói, khó góp ý xây dựng 
thì tập thể thiếu sự đoàn kết nhất trí, không thể “thống lý đại 
chúng”, khó mà phát triển tốt đẹp. 

Với thực tế này, thì lời giáo giới giản dị và ngắn gọn của 
Tôn giả Mục Kiền Liên trở nên rất khế hợp, rất thiết thực, rất 
thực tế và hắn nhiên có một ý nghĩa giáo dục rất đáng được suy 
gầm. 


Đó là những gì mà bản kinh 1Š đang giáo giới chúng ta. 


75 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 16 


Kinh Tâm Hoang Vu 
(Cetokhila Sutta) 


- Discourse On Mental Barreness - 


IL. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Tâm hoang vu: Cetokhila (Menfal barreness): Tâm cần 
cỗi, do dự, không định hướng, do đó không thực hiện được bất 
cứ một nỗ lực giải thoát nào. 


- Tâm triển phược: Vinibandha (Bondages): Triền là xoáy 
vòng không đi tới được; phược là trói buộc. Tâm triỀn phược là 
tâm trói buộc các phát triển giải thoát. 


- Tứ như ý túc: Tứ thần túc: Catu iddhipadà (Fowr Psychic 
DOW€FS). 


- Dục định với các nỗ lực: Chanda samàdhipadhàna 
sankhàra (Conecenfraftion oƒ intenfion with acfivifies oƒ striving). 


- Tỉnh tấn định với các nỗ lực: Viriya samàdhi padhàna- 
sankhàra (Concenfration oƒ energy with activities oƒ striving). 


- Tâm định với các nỗ lực: Citta samàdhipadhànasankhàra 
(Concentrafion oƒ consciousness with acfiviies oƒ striving). 


- Tự duy định với các nỗ lực: Vìmamsa samàdhipadhàna- 
sankhàra (Concenfration oƒ. investigaHion with acfivities oƒ 
sriving). 


H. NỘI DUNG KINH TÂM HOANG VU 


1. Trong bản kinh 16 này, Đức Thế Tôn dạy về hai loại tâm 
gây chướng ngại cho công phu tu tập Tứ thần túc, và trở ngại sự 


76 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


phát triển tâm và tuệ giải thoát. Hai loại tâm ấy là: 


a) Năm thứ tâm hoang vu (thuộc Nghỉ triền cái): Nghi ngờ 
Bậc Đạo Sư; nghi ngờ về Pháp; nghi ngờ Tăng; nghỉ ngờ học 
pháp; tâm chống đối, không hoan hỷ với các đồng phạm hạnh. 

b) Năm thứ tâm triền phược (thuộc dục triền cái): 

- Tham ái, dục cầu về các dục; 

- Tham ái, dục cầu về tự thân; 

- Tham ái, dục cầu về các sắc; 

- Tham ái, dục cầu về ăn uống; 

- Tham ái, dục cầu về sảng tọa, ngủ nghỉ. 
Với ai đoạn tận được năm tâm hoang vu và năm tâm triền 
phược, nếu nỗ lực thực hiện dục định, tinh tấn định, tâm định, 


tư duy định thì có khả năng để chứng đắc vô thượng an ổn thoát 
ly mọi khổ ách, được Chánh giác. 


HIL BÀN THÊM 


1l. Người bị vướng vào 5Š tâm hoang vu là do không có 
Chánh kiến và Chánh tư duy về các hiện hữu và về “con đường 
thoát khổ”. Khi Chánh kiến có mặt thì các tâm Nghỉ ra đi, sẽ tin 
tưởng vào Phật, Pháp, Tăng và học pháp, sẽ không còn phẫn nộ 
VỚI Các đồng phạm hạnh. Nói khác đi, với tuệ tri, hành giả sẽ 
tây sạch ngay năm tâm hoang vu. 


2. Tâm triền phược vốn là tâm tham dục các đối tượng sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, tham ăn, tham ngủ và tham đắm các lạc 
thú ở các cung trời Dục giới. Rời khỏi năm tâm triền phược 
là rời khỏi trói buộc của các tâm Dục giới, đi vào các tâm đại 
hành Sắc giới, bốn Sắc định. Bấy giờ hành giả hoàn toàn tẩy 
sạch tâm cấu uế và thành tựu “Hiện tại lạc trú”. 


3. Nêu năm tâm hoang vu và năm tâm triên phược được 
đoạn trừ, hành giả liên có định tâm và tuệ tâm thuộc Sắc giới. 
Trên cơ sở thành tựu này, hành giả thực hành “Tứ thân túc” với 


Với 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


sự vận dụng các nỗ lực. Đây là một tập hợp công phu của “Tứ 
niệm xứ”, “Tứ chánh cần” và “Tứ như ý túc”, Hắn nhiên với 
thời gian tu tập, hành giả sẽ chứng đắc tâm giải thoát và tuệ giải 
thoát viên mãn thành Chánh giác. Điều này cho thấy rằng: dù 
bản kinh 16 ghi lại một thời pháp khá đơn giản vẫn gói trọn lộ 
trình giải thoát đi đến Niết bàn. Đây quả là một tiếng rồng Sư 
tử khác đã vang lên tại vườn Cấp Cô Độc. 


-ooOoo- 


78 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 17 


Kinh Khu Rừng 
(Vanapattha Sutta) 


- Discourse On The Forest Grove - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
- Ách phược: Yoga (Bonds): Các trôi buộc. 


- Lậu hoặc: Àsavà (Cankers, defilemenís, đã giải thích ở 
các bản kinh trước). 


H. NỘI DUNG BẢN KINH 


Để có ngoại duyên hỗ trợ thuận duyên cho công phu giải thoát, 
hành giả cần có quyết định đúng đắn về trú xứ và người thân 
cận, đồng hành. 


1. Về trú xứ: Cần chọn lựa dứt khoát hai trú xứ này: 


a) Ở khu rừng mà tâm không thể định tĩnh, lậu hoặc không 
thể loại trừ, dù ở đó có các thức ăn, y phục, sàng tọa, y dược 
tốt, thì hành giả phải từ bỏ khu rừng ấy, đi đến một trú xứ khác 
thích hợp. Tương tự, đối với trú xứ là làng mạc, thị trần hay 
quốc gia. 


b) Ở tại khu rừng nào hay làng mạc, thị trần, quốc gia nảo 
mà hành giả phát triển tốt phạm hạnh, dù ở đó khó kiếm thức 
ăn, y phục, sàng tọa, y dược, thì hành giả cần có quyết tâm ở 
lại khu rừng đó. 


2. Về con người gán gũi: 


a) Ở cạnh người nào mà sự phát triển công phu thiền định, 
phạm hạnh được tốt đẹp, thuận duyên, dù ở đó có khó khăn về 


Vé, 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


thức ăn, y phục, sàng tọa, y dược, hành giả nên quyết định ở lại 
bên cạnh người ấy. 


b) Ở cạnh người nào mà không phát triển được tâm định 
tĩnh, không đoạn trừ được lậu hoặc, dù ở đó dễ kiếm thức ăn, y 
phục, sàng tọa, y dược, thì hành giả cần từ bỏ ra đi ngay không 
cần từ tạ. 


HIL BÀN THÊM 


I. Pháp môn tu, hay con đường, là yếu tố quyết định sự 
thành tựu của công phu tu tập phạm hạnh. Bên cạnh đó, trú xứ 
tu hành cũng là một trợ duyên quan trọng mà các kinh thuộc 
Phật giáo Phát triển gọi là: “thân cận xứ”, “bất thân cận xứ”. 
Nơi sống có môi sinh tốt, khí hậu tốt, thiên nhiên hòa điệu, 
không gây ra các thứ bệnh, không mất an ninh, không có giặc 
giã, không gần gũi các sinh hoạt thế tục như lầu xanh, trại binh, 
chỗ quyền quý v.v... đó là trú xứ thích hợp cho sự tu tập phát 
triển Giới, Định, Tuệ. 


2. Đối với người thân cận, hay bạn đồng hành, cũng có ảnh 
hưởng gây ra thuận hay nghịch cho công phu giải thoát. Vì sự 
nghiệp giải thoát cao quý mà hành giả cần có quyết tâm rời xa 
người gây ra chướng duyên. 


3. Qua lời dạy của Thế Tôn về khu rừng, Đức Thế Tôn đã 
hiện ra là một nhà giáo dục và là một Bậc Đạo Sư lý tưởng của 
mọi thời đại. Ngài đã giảng dạy đệ tử với nội dung rất trí tuệ, 
rất thiết thực và rất cặn kẽ. Những gì mà một Bậc Đạo Sư cần 
truyền đạt, Ngài đã truyền đạt. Chỉ có công phu thực nghiệm 
giải thoát là thuộc phần đệ tử, thuộc thế nhân. 


-ooOoo- 


30 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 1§ 


Kinh Mật Hoàn 
(Madhupindikh Sutta) 


- Discourse Of The Honey Ball - 


IL. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Hữu: Bhava (Becoming): Cöi hữu vi; hiện tượng giới; thế 
giới của sự tác thành do các duyên. 


- Phi hữu: Abhava (Non becoming; excellent becoming): 


* Một số quan điểm cho rằng cõi Phi hữu là cõi tối thắng, 
khác cảnh bất toàn của Hữu, gọi là Phi hữu. 


* Có quan điểm thì cho rằng cảnh giới thật thì ở ngoài cõi 
Hữu, khác hắn cõi Hữu, phủ nhận cõi Hữu nên gọi là Phi 
hữu. 


Hai quan điểm trên chấp nhận cõi Hữu là thường hằng hay 
phủ nhận nó đều là thiên chấp về thường, đoạn. Ý nghĩa trung 
đạo là thế giới Duyên sinh. 


- Tham tùy miên Ràganusaya (Á propensify to 
aftachmermf): Khuynh hướng tham trước; xu hướng tham trước; 
tập khí tham trước. 


- S1 ty miện Patghanusava (Á propensiy to 
repugnance): khuynh hướng ghê tởm, chán ghét; xu hướng ghê 
tởm, chán ghét; tập khí sân hận trong tâm. 


- Kiến tùy miễn: Diithanusaya (Á propensiy fo views): 
Khuynh hướng năm giữ các kiên giải, quan điêm; xu hướng năm 
giữ các kiên giải, quan điêm; tập khí năm giữ quan điêm trong 
tâm. 


- Nohị tùy miên: Vicikicchànusaya (Á propensfy to 


1 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


perplexity): Xu hướng nghi ngờ, do dự, bối rối trước sự vật; tập 
khí do dự, nghi ngờ trong tâm. 


- Mạn tùy miên: Màndnusaya (Á propensify fo pride): Xu 
hướng tự kiêu, tự hãnh; tập khí tự hãnh, tự kiêu, tập khí ngã 
mạn. 


- Hữu tham tùy miên: Bhavardgdnusaya (Á propensify to 
attachmemt to becoming): Xu hướng tham trước cõi Hữu; tập khí 
tham trước cõi Hữu ở trong tâm. 


- Vô mình tùy miên: Avijànusava (Á propensiy fo 
ignorance): Tập quán vô minh; tập quán chấp thủ ngã; tập khí 
chấp thủ ngã khiến không nhận thức được sự thật Duyên khởi, 
Tứ Thánh đế. 


H. NỘI DUNG BẢN KINH MẬT HOÀN 


I. Kẻ du hành dòng họ Thích Ca tại vườn Đại Lâm, 
Kapilavatthu, tìm hiểu quan điểm, chủ thuyết của Đức Thế Tôn, 
hỏi rằng: “Sa môn Gotama có quan điểm thế nào, giảng thuyết 
những gì”. Câu hỏi hàm nghĩa đợi chờ câu trả lời về triết lý 
nhân sinh và vũ trụ. Nhưng Sakka, kẻ du hành, lại nghe Đức 
Thế Tôn dạy: “... Không có tranh luận với một ai ở đời; các 
tưởng sẽ không ám ảnh, vị Bà la môn sống không bị dục triền 
phược, không có nghi ngờ, do dự, với mọi hối quá đoạn diệt, 
không có tham ái đối với Hữu và Phi hữu”. 


Sakka thất VỌNØ, lắc đầu, bỏ đi do không năm được nghĩa 
lý của lời dạy. 


Tiếp đó, Đức Thế Tôn đã cắt nghĩa cho các Tỷ kheo rằng: 
“Do bất cứ duyên gì, một số hý luận ám ảnh một người. Nếu ở 
đây không có gì đáng tùy hỷ, đáng đón mừng, đáng chấp thủ, 
thì như vậy là đoạn tận tham tùy miên, đoạn tận sân tùy miên, 
đoạn tận kiến tùy miên, đoạn tận nghi tùy miên, đoạn tận mạn 
tùy miên, đoạn tận hữu tham tùy miên, đoạn tận vô minh tùy 
miên, sự đoạn tận chấp trượng, chấp kiếm, đấu tranh, tránh tra- 


32 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


nh, luận tranh, kháng tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ. Chính ở đây, 
những ác, bất thiện pháp này đều được tiêu diệt, không còn dư 
tàn”. 

Lời cắt nghĩa này vẫn còn hàm ân một số nội dung chưa 
khai tỏ, vẫn còn vắn tắt. 


a) Tôn giả Đại Ca Chiên Diên (Mahàkaccàna) diễn rộng lời 
dạy văn tắt trên như sau: 


“Do nhân con mắt và các sắc pháp, nhãn thức khởi lên. Sự 
gặp gỡ của ba pháp này là xúc. Do duyên xúc nên có cảm thọ. 
Những gì có cảm thọ thì có tưởng, những gì có tưởng thì có 
suy tầm, những gì có suy tầm thì có hý luận. Do hý luận làm 
nhân, một số hý luận vọng tưởng ám ảnh một người, đối với các 
sắc pháp do con mắt nhận thức trong quá khứ, tương lai và hiện 
tại”. (Tương tự, với tai, mũi, lưỡi, thân và ý). 


Lời giảng rộng này đã được Thế Tôn tán thán. 


b) Tôn giả Ànanda, đang hầu quạt Đức Thế Tôn, rất hân 
hoan nghe từng lời diễn rộng. Tôn giả, bậc đa văn đệ nhất, tán 
thán lời giảng rộng của Tôn giả Ca Chiên Diên là những lời 
Pháp ngọt ngào như bánh mật. Do vậy, Đức Thế Tôn đặt tên 
kinh số 18 là “Pháp Môn Bánh Mật (Mật Hoàn) ”. 


HIL BÀN THÊM 


I. Từ xu hướng tư tưởng, triết lý của câu hỏi của chàng 
Sakka sẽ kéo theo các câu trả lời chuyên chở nội dung tương 
tự, một nội dung mà sẽ đẩy con người vào thế giới ngã tướng 
đầy vọng tưởng, đầy ắp tham, sân, si, ngũ cái, đầy kiến thủ về 
Thường, Đoạn (Hữu và Phi hữu). Đức Thế Tôn đã kéo Sakka 
và nhân thế ra khỏi thế giới ấy bằng câu lời đáp: “... không có 
tranh luận với một aI ở đời...” bao hàm hai ý chính. 

a) “Không tranh luận...”: nghĩa là Ngài không chủ trương 
triết thuyết đầy ngã tưởng, hý luận. Nắm giữ các triết thuyết, 
chủ thuyết, quan điểm, là nằm giữ tham ái và chấp thủ các ngã 


83 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


tướng, nuôi dưỡng các câu uÊ của tâm, sẽ rơi vào luận tranh, 
đâu tranh, kháng tranh, chiên tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ chỉ 
dẫn đến khô lụy cho mình và cho đời. 


b) Rời khỏi thế giới của hý luận, trở về theo dõi và kiểm 
soát tâm trước xúc, thọ, tưởng, tư để đoạn tận các tùy miên 
“tham, sân, si, kiến, mạn, vô minh”. Đây là chủ trương và thái 
độ giáo dục của Đức Thế Tôn. 


2. Từ tỉnh thần giáo dục, sống rất hiện thực và trí tuệ trên, 
Tôn giả Ca Chiên Diên đã dựa vào dòng vận hành của mười hai 
chỉ phần Duyên khởi để chỉ rõ dòng vận hành của hý luận dẫn 
đến khổ não rằng: căn tiếp xúc trần —> thức khởi (xúc - thọ - 
tưởng, tư v.v...). Đi ra khỏi thế giới hý luận với các ám ảnh của 
thế giới ấy, là đi ra khỏi “tham, sân, si, kiến, mạn, vô minh” tùy 
miên, khiến minh khởi, vô minh diệt, dẫn đến khổ não diệt. 


3. “Pháp môn bánh mật” chỉ là pháp môn hộ trì các căn, 
nuôi dưỡng giác tỉnh, đập tắt tham ái khởi lên từ các căn. Pháp 
môn ấy nghe rất giản dị, nhưng rất tỉnh yêu hàm ẩn điểm tỉnh 
yếu nhất của công phu giải thoát. 


Đây cũng là âm thanh “đại sư tử hồng”. 


-ooOoo- 


34 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 19 


Kinh Song Tầm 
(Dvedhàvitakka Sutta) 


— Discourse On The Twofold Thought - 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
- Dục tầm: Kàmavitakko (7hought oƒ sense pleasures): Tư 
duy về dục lạc, về ham muốn sắc, thanh, hương, vị và xúc. 


- Sân tầm: Byàpàdavitakko (Thoughf oƒ. malevolence): Tư 
duy về các đối tượng không ưa, chán ghét. 


- Hại tầm: Vihimsàvitakko (7hought oƒ harming): Tư duy về 
sự gây tốn hại mình và người. 
- Vô dục tầm: Nekkhammaviakko (Thought oƒ 


renunciation): Tư duy về từ bỏ, xả ly. 


- Vô sân tầm Abyàpàdavitakko (Thought  oƒ 
non-malevolence): Tư duy về không chán ghét, không hận, 
không tức bực. 


- Vô hại tầm: Avihimsàvitakko (7hought oƒ non harming): 
Tư duy về sự không gây tốn hại mình và người. 


H. NỘI DUNG BẢN KINH SONG TẢM 


1. Tầm, hay tư tưởng, tư duy, là hoạt động của tâm, sinh 
khởi ngay khi các căn tiếp xúc các trần. Các tưởng ấy được chia 
làm hai loại: 


a) Loại thứ nhât là dục tâm, dục tưởng, sân tâm và hại 
tâm đưa đên các hành động của thân và khâu hại mình, hại 
người, gây nên phiên não tiêu diệt trí tuệ. 


85 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


b) Loại thứ hai là ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm không 
đưa đến hại mình, không đưa đến hại người, không gây ra 
phiền não, tăng trưởng trí tuệ hướng đến Niết bàn. 


Hành giả an trú vào loại tưởng thứ hai thì loại tưởng thứ 
nhất sẽ tiêu biến. Quán sát sự nguy hiểm của loại tầm thứ nhất, 
thì loại tầm ấy cũng tiêu biến. 


2. Như có một hồ nước lớn rất sâu, rất nguy hiểm ở rừng 
thăm; cạnh hồ là trú xứ của một đàn nai. Nếu chỉ mở một lối 
đi đầy nguy hiểm dẫn đến hồ nước, và khép lại các nẻo an toàn 
khác, thì đàn nai sẽ chết, hao mòn dần. Cũng thế, nếu thường 
khởi dục, sân, hại tầm thì trí tuệ sẽ yếu dần khi phiền não lớn 
dần. 


Nếu chỉ mở một lối đi an toàn tránh hồ nước, và khép lại 
các nẻo hiểm, thì đàn nai sẽ an toàn và phát triển. Cũng thế, nếu 
chỉ khởi lên ly dục tầm, vô sân tầm, vô hại tầm và dập tắt các 
dục tưởng, thì trí tuệ sẽ phát triển hướng về Niết bàn. 


Đây cũng là một pháp môn theo dõi các tưởng, các tầm rất 
giản dị. Hành giả có thể thực hành bên một gốc cây, tại một căn 
nhà trống ở một khu rừng vắng. 


HIL BÀN THÊM 


I. Tổng kết từ kinh số I đến kinh số 19, tất cả đều giới 
thiệu con đường phạm hạnh xoáy vào các bước thực hành Giới, 
Định, Tuệ, dù thể cách trình bày khác nhau. Hành giả thực hành 
theo trình tự: 


a) An trú giới và nỗ lực loại trừ các cấu uế của tâm, với 
bước đi này, kinh Song Tầm giới thiệu loại bỏ dục tầm, sân 
tầm và hại tầm. Loại bỏ ba loại tầm này là loại bỏ “Ngũ 
triền cái”, chuyển đổi tâm lý từ Dục giới tâm qua Sắc giới 
tâm. 


b) Bước ởi tiếp theo là an trú “Hiện tại lạc trú”, lần lượt 


S6 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


loại tầm, tứ, hý, lạc để vào xả và nhất tâm của đệ tứ Sắc 
định, thành tựu chánh định. 


c) Hai bước thực hành trên là chuẩn bị nền tảng tâm và tuệ 
để thành tựu bước đi quyết định của giải thoát: Thiền quán, 
dẫn tâm vào “Tam minh”, cắt đứt các kiết sử, lậu hoặc, 
đoạn tận khổ đau. 


2. Công việc độ tha của hành giả đến sau thời điểm thành 
tựu phạm hạnh là tích cực và thuận pháp. Hành giả không thể 
giúp người khác tẩy sạch trần tâm giữa khi tự mình đang mang 
nặng trần tâm; không thể giúp người khác an trú “Hiện tại lạc 
trú” hay “[ịch tịnh trú” giữa khi tự mình đang vướng mắc vào 
tham ái các cảm thọ; càng không thể giúp người khác thực hiện 
Thiền quán vô ngã hay “Tứ vô lượng tâm” giữa khi tự mình 
đang bị chế ngự bởi lòng tham ái cõi Hữu. 


3. Với vị A la hán đã tận trừ ái, thủ, đắc “Tam minh” hay 
“Lục thông”, còn ở lại đời đề giáo hóa độ sinh, thì các Phật sự 
của Người hầu như đang thể hiện các Ba la mật của một Đại Bồ 
tát, theo giáo lý Phát triển: 

* Sự kham nhẫn độ sinh là ý nghĩa Nhẫn nhục ba la mật. 

* Giảng dạy “Con đường” là ý nghĩa Bồ thí ba la mật. 

* An trú Giới bổn là ý nghĩa Trì giới ba la mật. 

* Hiện tại lạc trú hay Tịch tịnh trú, là ý nghĩa Thiền định 

Ba la mật. 

* Nỗ lực hoằng đạo là ý nghĩa Tinh tấn Ba la mật. 

* Tự thân đã chứng đắc tuệ giải thoát là ý nghĩa Trí tuệ Ba 

la mật. 

- Trong hàng A la hán, có vị thì đệ nhất trí tuệ, có vị thì 
đệ nhất thiền định, đệ nhất thần thông, đệ nhất đa văn... sự kiện 
này nêu bật ý nghĩa các vị A la hán đều chứng đắc giải thoát 
thân Vimutikàya, nhưng còn một khoảng cách nào ấy đến Pháp 
thân - Dhammakàya. 


87 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


- Với các bậc A la hán đại tuệ, đệ nhất thuyết pháp, hay 
đệ nhất giảng rộng, có khả năng diễn pháp thiện xảo cho nhiều 
hạng căn cơ thì hầu như tương ưng với hàng Đại Bồ tát Thiện 
huệ địa và Pháp vân địa. 


- Có một khác biệt nổi bật giữa sinh hoạt của các Thánh 
vô học, đệ tử Đức Phật, và của các Đại Bồ tát theo giáo lý Phát 
triển là: Các Thánh A la hán thì an trú nếp sống viễn ly, dù vẫn 
du hành trong dân gian để khất thực độ sinh, trong khi các Đại 
Bồ tát thì khéo hòa nhập vào nhiều sinh hoạt thế gian để hóa 
độ. 

Trên đây chỉ là vài nét điểm xuyết đối chiếu giữa quả vị A 
la hán và Bồ tát. Sự đối chiếu nghiêm túc cần được thể hiện qua 


một tác phẩm biên khảo công phu . 


-ooOoo- 


88 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 20 


Kinh An Trú Tầm 
(Vitakkasanthàna Sutta) 


- Discourse On The Forms Of Thought — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


(Các từ ngữ đã được cắt nghĩa trong bản kinh trước). 
H. NỘI DUNG KINH AN TRÚ TÂM 


1. Nhận định: Kinh Song Tầm và An Trú Tầm có nội dung 
tương tự, nhưng được triển khai dưới hai hình thức khác nhau 
dành cho hai hạng căn cơ khác nhau: 


I.1 Kinh Song Tầm thuật lại kinh nghiệm loại bỏ dục tầm, 
sân tầm và hại tầm của Đức Thế Tôn, khi còn là Bồ tát. Do vì 
tâm của Bồ tát thuần thiện nên chỉ cần tác ý đến mối nguy hiểm 
của bất thiện tầm thì bất thiện tầm liền tiêu mất. Hoặc giả, Bồ 
tát chỉ tác ý đến thiện tầm thì bất thiện tầm cũng tiêu biến. 


1.2 Hầu hết các căn cơ ở đời có tập khí bất thiện tầm để 
lại từ quá khứ, và tập quán bất thiện tầm đến từ ảnh hưởng của 
văn hóa xã hội đương thời quá mạnh nên sự tác ý đến mối nguy 
hiểm của bất thiện tầm, hoặc sự tác ý đến thiện tầm, không đủ 
sức mạnh giác tỉnh để tiêu diệt các bất thiện tầm ẫy. Do đó, 
trong kinh An Trú Tầm, Đức Thế Tôn chỉ dạy thêm các phương 
cách đối trị. 


2. Các phương cách đối trị các bất thiện tầm 
Tác ý năm tướng 


2.1 Khi hành giả tác ý một tướng nào mà dục tầm, sân tầm, 
hại tầm sanh khởi, thì nên tác ý đến một tướng thiện khác đề 
đoạn diệt các bất thiện tầm. 


89 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


2.2 Nếu làm như thế mà bất thiện tầm vẫn sinh khởi, thì 
quán sát sự nguy hiểm của các bất thiện tầm ấy, chúng sẽ tiêu 
biến. 


2.3 Nếu làm thế mà bất thiện tầm vẫn tồn tại, sinh khởi, thì 
nên quên chúng đi, không tác ý đến chúng, chúng sẽ bị diệt. 


2.4 Nếu làm thế mà bất thiện tầm vẫn khởi thì tác ý đến 
hình thái và chức năng, hành tướng của chúng, chúng sẽ diệt. 


2.5 Nếu đã làm thế mà vẫn chưa đoạn diệt được bất thiện 
tầm, thì chỉ còn cách sau cùng là khởi ý thật mạnh, quyết tâm 
mạnh, dõng mãnh, nghiến răng và dán chặt lưỡi lên nóc họng, 
dùng ý chế ngự ý, nhiếp phục ý thì dần dần các bất thiện tầm sẽ 
trở nên muội lược, rồi tiêu biến. 


Bấy giờ thì tâm hành giả trở nên rất định tĩnh, làm chủ 
được các tầm, có thể tác ý đến tầm nào theo ý muốn, hành giả 
sẽ đi đến điểm cắt đứt khát ái, kiết sử, chấm dứt khổ đau. 


HIL BÀN THÊM 


Kinh An Trú Tầm và các kinh từ II đến 19, kiết tập những 
chỉ dẫn rất thiết thực, nhất quán giới thiệu một đạo lộ giải thoát 
tâm mà bất cứ ai muốn đều có thể thực nghiệm. Đạo hay giải 
thoát là những gì rất thực, có thể nắm bắt được ngay trong hiện 
tại. Đối với những ai còn ham muốn, đắm say dục lạc, xem dục 
lạc như là lẽ sống, sống là hưởng thụ dục lạc thì 10 kinh vừa 
giới thiệu: từ II đến 20 trở nên xa lạ, lạc lõng, không thiết thực. 
Nhưng, đối với tâm hồn nghiêm túc có khát vọng giải thoát, 
nghiêm túc muốn thể nghiệm con đường giải thoát của Phật 
giáo, thì mười kinh vừa kể chói sáng lên những ánh hào quang 
tuyệt vời, từng dòng kinh là từng dòng châu ngọc. Đó là kho 
tàng vô giá. 

Đến với Phật giáo, với các giá trị giải thoát là đến với thực 
hành. Đến để mà thấy, mà không phải đến với thế giới hý luận. 
Học Phật là thế! Diễn pháp là thế! 


90 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Phần Ba 
(Từ Kinh số 21 đến Kinh số 30) 
Các Ảnh Dụ 


9] 


92 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 2I 


Ví Dụ Cái Cưa 
(Kakacùpamasuttam) 


- Discourse On The Parable Of The Saw - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
( Từ ngữ quen thuộc đã được cắt nghĩa trong các kinh trước ). 


IH. NỘI DUNG KINH VÍ DỤ CÁI CƯA 


I. Trong sinh hoạt thường nhật của Tăng-già, thỉnh thoảng 
xảy ra vài vụ cãi vả, bất hòa do nhiều lý do, điển hình là trường 
hợp sai phạm của Tôn giả Phaggunamoliya được nêu ra trong 
kinh số 21 này: Tôn giả Phaggunamoliya thiết lập mối quan hệ 
với các Tỷ-kheo-ni vượt quá mức cho phép, trở nên rất phẫn nộ 
trước những ai chỉ trích Tỷ-kheo-ni ấy. 


Để xây dựng một nếp sống tập thể thống lý, hòa điệu, 
đức Thế Tôn đã dạy “sáu phép hòa kính”, kiết tập ở kinh 
Kosambiya số 48, trên cơ sở thực hành lòng Từ Vô lượng để 
dập tắt dục, sân, các cấu uễ của tâm. Kinh số 21 thì nhắc nhở 
Tăng, Ni thường khởi niệm: “Mong rằng tâm của ta sẽ không bị 
biến nhiễm! Mong rằng ta sẽ không nói lời ác ngữ! Mong rằng 
ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, không ôm lòng sân 
hận!” 


2. Trong xử sự hằng ngày Tăng, Ni cần phải giác tỉnh chế 
ngự khẩu nghiệp, sử dụng năm thứ ngôn ngữ đúng pháp: nói 
đúng thời; nói lời chân thật; nói lời nhu nhuyễn; nói lời có ích, 
và nói với tâm từ bị, ngay cả lúc giáp mặt với những lời nói 
xúc phạm, cử chỉ thô ác đối với mình và đối với các đồng phạm 
hạnh; cả khi chứng kiến một người dùng cái cưa hai lưỡi đang 
cưa tay, chân của đồng phạm hạnh, tâm cũng không được sân 
hận, biến nhiễm. 


52 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


HIL BÀN THÊM 


1. Từ kinh số 2I đến kinh số 30, đức Thế Tôn đã sử dụng 
nhiều ảnh dụ để minh họa các lời dạy của Thế Tôn giúp người 
nghe dễ nhận, dễ hiểu và dễ nhớ nhờ các ấn tượng khó quên. 


2. Kinh Ví Dụ Cái Cưa nêu ra và giải quyết theo Pháp luật 
của bậc Thánh trường hợp sai phạm của một Tỷ kheo “khó nói” 
đối với các đồng phạm hạnh: trường hợp điển hình của Tôn giả 
Phaggunamoliya qua mối liên hệ với các Tỷ-kheo-ni vượt quá 
mức độ cho phép. Đây không phải là trường hợp thường xảy ra 
dưới thời Thế Tôn, nhưng xem ra khá phổ biến trong Giáo Hội 
Tăng Già trong thời đại ngày nay. 

3. Vị Tỷ kheo giữ tâm không sân hận, biến nhiễm trước 


A %€ 


những xúc phạm và trước các cử chỉ nghịch ý, thô ác là đê “tự 
chiến thắng mình”, chiến thắng các tâm cấu uế để thực hiện mục 
tiêu phạm hạnh. 

4. Thái độ sống chân chính của một Tỷ kheo, Tỷ-kheo-ni là 
thái độ từ bi đối với các đồng phạm hạnh, và đối với mọi người, 
qua kinh 21. Đây là thái độ sống được các Giáo Hội Tăng Già 
trân trọng giữ gìn cho đến ngày nay đã được người đời ghi 
nhận. Thế nên, người đời gọi cửa chùa là cửa “Từ bi”. 


-ooOoo- 


94 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 22 


Kinh Ví dụ con Rắn 
(Alagaddùpama Sutta) 


— Discourse On The Parable Of The Water Snake — 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Dục như khúc xương: Như khúc xương chỉ để gặm 
nhăm, không nuôi sông được, thê mà các con chó lại tranh 
giành, câu xé nhau...; cũng thê, lòng dục đôi với con người... 


- Dục như miếng thịt: Ví như con diều hâu, hay con chim 
kên có được một miếng thịt rồi bay lên không; các con chim 
diều hâu khác, chim kên khác đuổi theo, giành giựt, xé nát 
miếng thịt ấy. Nếu con diều hâu, con chim ưng không vứt bỏ 
ngay miếng thịt, nó có thể đi đến chết, hay khổ gần như chết. 


- Dục như bó đuôộc cố khô: Như người câm bó đuôc cỏ 
khô cháy rực đi ngược gió, lửa sẽ táp vào người; cũng thê, năm 
giữ lòng dục thì sẽ tự hại. 


- Dục như hồ than hừng: Như người bị ghẻ lở, tìm đến hố 
than hừng trên miệng hố, để có cảm giác dễ chịu, nhưng hồ than 
hừng rất dễ đem đến đại nạn vong thân cho người ấy. Cũng thế, 
dục vọng đối với con người. 


- Dục như cơn mộng: Mộng thì không thực, chỉ để lại cho 
con người sự thất vọng, hụt hằng khi tỉnh giấc. (“Giật mình tỉnh 
giác thấy mình tay không”). Cũng thế, dục vọng đối với người 
tu. 

- Dục như trái cây: Ví như ở gần làng có một xóm rừng 
có một cây đầy trái chín, nhưng không có trái nào rơi xuống 
đất. Một người đi đến và leo lên cây ăn thỏa thích. Một người 
khác đi đến với chiếc búa trên tay, không biết leo cây bèn chặt 


95 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


cây tận gốc. Nếu người kia không nhanh leo xuống cây, thì sẽ bị 
gãy tay, chân, sẽ bị chết hay khổ gần như chết. 


- Dục như vật mượn của người: Vật mượn thì không thể 
sở hữu. Chỉ nắm giữ tạm thời vật mượn, nó không thuộc của 
mình. Cũng thế, lòng dục và đối tượng dục đều không là mình, 
không phải là của mình. 


- Dục như lò thịt: Lò thịt là nơi lần lượt cắt đứt mạng 
sống của các con thú đem đến. Cũng thế, dục vọng sẽ thiêu 
cháy, giết chết người năm giữ nó, đến với nó. 

- Dục như đầu rắn: Như rắn độc, phải đánh chết dập cái 
đầu, nếu không thì nó sẽ quay trở lại cắn chết người bắt nó. 
Cũng thế, trừ dục phải trừ tận sốc, nhồ sạch “dục tùy miên”, 
nếu không thì nó sẽ khởi lên đem đến phiền não cho người tu. 


Kêt luận vê dục: “Dục vui ít, khô nhiêu, do vậy nguy 
hiêm càng nhiêu hơn”. 


- Kinh: Sam (Discourse): Ghi, kiết tập các bài Pháp mà 
Đức Thế Tôn đã giảng tại thế. 


- Ứng tụng: Geyyam (Discourse in prose and in verse): 
Liên hệ đến Luật tạng - Vinaya và các kinh thuộc kinh Tập - 
SuttanIpatta. 


- Giải thuyết: Veyyàkaranam (Expositions): Các phần giảng 
rộng được giải thích như Luận tạng. 


- Kệ tụng: Gàtham (Werses): Các câu ngắn có vần như là 
Trưởng lão Tăng, Ni kệ. 


- Cảm hứng ngữ: Uadànam (The Upljfing verses): Những 
cảm xúc giải thoát của Thế Tôn và các đại đệ tử. 


- Như thị ngữ: Itvuttakam (The “As it was saids”): Phần 
thuật lại những gì đã nghe Đức Phật dạy. 


- Bồn sanh: làtakam (The Birth Sfories): Các chuyện tiền 


96 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


thân, tái sanh. 


- Vị tằng hữu pháp: Abbhutadhammam (The Wonders): Các 
nội dung hiếm khi được giảng, hiếm hoi. 


- Phương quảng: Vedallam (Miscellanies): Phần giáo lý hợp 
tuyến. 


Cân phải hiêu ví dụ chiệc bẻ: 


- “Chánh pháp cần phải bỏ đi huống là phi pháp”: 
Kullùpamam vo, bhikkhave àjànantchi đdhammà pi vo 
pahàtabbà, pag-eva adhamma (By :derstanding the Parable 
oƒ the Naƒt, should get rid even oƒ right mental objects, all the 
more oƒ wrong views): Từ ví dụ Pháp được giảng như chiếc bè 
để vượt qua, mà không phải để mang lấy, từ Pháp hay Chánh 
pháp là ý nghĩa con đường, các phương cách mà Thế Tôn dạy 
để đoạn trừ giải thoát, hướng đến Niết bàn; sau khi đắc Định và 
đắc Tuệ giải thoát, thì phải từ bỏ các pháp kia, bởi vì không cần 
nữa, đã sử dụng xong. Ngay cả định đắc được, cũng cần từ bỏ 
Phi phi tưởng xứ định (heo kinh M.¡i 456), và cả kiến thanh tịnh 
cũng không nên chấp thủ (/heo kinh M.i, 260). 


Như thế các dục vọng, sân hận, si mê, tả kiến gọi là phi pháp. 
II. NỘI DUNG KINH VÍ DỤ CON RẮN 


I. Đức Phật dạy phải đoạn trừ dục, Ngài thường ví dụ 
như “khúc xương...; miếng thịt..; bó đuốc cỏ khô...; hố than 
hừng...; cơn mộng...; vật dụng mượn...; như trái cây...; như 
lò thịt...; như gậy nhọn...; và như đầu rắn..., vui ít khổ nhiều, 
não nhiều và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn”. 


Tỷ kheo Arittha thì cho là dục không phải là pháp chướng 
ngại, có thể hưởng thụ. Đây là lý do mà Đức Phật giảng kinh Ví 
Dụ Con Rắn để một lần nữa soi sáng tâm thức của Arittha và 
những ai có cùng quan điểm với Arittha. 


2. Pháp mà Đức Phật dạy là để thực hành vượt qua các tâm 
cấu uế, cắt đứt các nhân tố tâm lý đem lại khổ đau. Đấy là “con 


97 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


đường” phải đi, chứ không phải là triết lý, huyền đàm. Không 
học Pháp với tỉnh thần này thì hành giả sẽ chuốc khổ vào thân, 
như bắt rắn ở thân hay đuôi của rắn, rắn sẽ quay đầu cắn chết 
người bắt nó. 


3. Cũng cùng với ý nghĩa vừa nêu, Đức Phật đưa ra hình 
ảnh chiếc bè, ví như Pháp, làm ví dụ. Chiếc bè là phương tiện 
để đi qua một vùng nước rộng để đến bờ bên kia. Đến bờ thì 
hành giả để chiếc bè lại ở đẳng sau để nhẹ nhàng tiếp tục cuộc 
hành trình. 


4. Pháp đã được Đức Phật thuyết giảng là trình bày sự thật 
của khổ đau, nguyên nhân gây ra khổ đau và con đường sống, 
tu tập dẫn đến đoạn diệt khổ đau. Pháp ấy không phải các lý 
thuyết, tư tưởng cắt nghĩa về sự hiện hữu của con người và 
thế giới. Pháp ấy chỉ rõ các “Ngã luận thủ” sẽ dẫn con người 
đến phiền não, khổ đau. Pháp ấy không phải là học thuyết về 
“thường hằng” hay “đoạn diệt”. Pháp ấy dạy con người nhìn 
“Ngũ uẩn”, nhìn thế giới rằng: “Cái này không phải là tôi, cái 
này không phải là của tôi, không phải là tự ngã của tôi”. 
Nhìn như thế thì mười kiết sử sẽ dần dần được đoạn tận, khổ 
tận. 


HIL BÀN THÊM 


I. Từ nội dung của kinh Ví Dụ Con Rắn nêu trên, hành 
giả cần có nhận thức rằng: tất cả các kinh do Đức Thế Tôn dạy 
đều nhằm đoạn trừ chấp thủ ngã, đoạn trừ lòng dục vốn là gốc 
của khổ. Hiểu khác đi, cắt nghĩa khác đi, và bàn luận khác đi là 
những việc trở nên xa lạ đối với Phật pháp. 


2. Với Chánh pháp, chấp thủ năm uấẫn, chấp thủ thế giới, 
chấp thủ các “ngã luận” và chấp thủ dục vọng là phi pháp cần 
được đoạn trừ. Cả đến phi tưởng, phi phi tưởng xứ định, chánh 
kiến trong sáng về các pháp cũng không được chấp thủ chúng. 
Tất cả chúng chỉ được sử dụng để vượt qua sinh tử, mà không 
phải mang lấy, bởi vì không có một sự chấp thủ nào mà không 
đem lại phiền não, khổ đau. 


98 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Tinh thần của Phật pháp là như thế! 


3. Pháp là chỉ đường để thực hiện: nhìn kỹ vào tự tâm để 
tây sạch các cấu uế, phát triển “Hiện tại lạc trú”, “Tịch tịnh 
trú” và phát triển Thiền quán cắt đứt các kiết sử, lậu hoặc. Pháp 
không phải để tranh luận, để hý luận, để phô trương hiểu biết 
hay để làm đẹp tự thân thỏa mãn niềm tự hãnh. 


Đây là ba điểm chính của kinh số 22 và của Pháp, cần được 
hiểu đúng! 
-ooÒoo- 


gò 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 23 


Kinh Gò Mối 
(Vammìkasuttam) 


- Discourse On The Anthill - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ trong kinh 23 đêu dễ nhận) 
LI. NỘI DUNG KINH GÒ MÓI 


Đây là bản kinh ngắn, giản dị nêu lên một số điểm công 
phu mà một Tỷ kheo phải thực hiện để thành tựu phạm hạnh. 
Bài kinh như là sự gợi ý, nhắc nhở về con đường, bao gồm các 
điểm: 

1. Khởi đầu công phu và hướng dẫn công phu bằng Chánh 

kiến, trí tuệ hữu ngã, trí tuệ vô ngã. 

2. Từ trí tuệ đi đến xóa bỏ các chấp thủ ngã, vô minh. 

3. Từ bỏ hiềm hận. 

4. Từ bỏ ngh1. 

5. Từ bỏ “Ngũ cái”. 
6. Từ bỏ tham ái “Ngũ thủ uẫn”. 

7. Từ bỏ ham muốn về sắc, thanh, hương, vị và xúc. 

8. Từ bỏ tham (tham ái cảm thọ hỷ, lạc) cho đến khi đoạn 
tận dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 


HIL BÀN THÊM 


Công phu tu tập vận dụng qua kinh Gò Mối nổi bật sắc thái 
Thiền quán, hay “Như lý tác ý”. Nhờ trí tuệ vô ngã mà vị Tỷ 
kheo lần lượt đoạn trừ được tà kiến, các tâm cấu uếễ, các hữu 
ái - hỷ tham - từ bỏ ái, thủ đối với “Ngũ uân” cho đến lúc lậu 
hoặc tiêu . 


100 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 24 


Kinh Trạm Xe 
(Rathanvinita Sutta) 


— Discourse On The Relays Of Charists — 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Tự mình thiểu dục: Attanà ca appiccho (Desiring liile for 
himselj): Muốn ít cho tự thân, hay tự thân muốn ít. 


- Tự mình tri túc: Atfanà ca santuttho (Peing confenf for 
himsel/): Biết đủ. Bằng lòng về những gì mình đang có, đang là. 


- Tự mình độc cư: Attanà ca pavivito (Peing aloof 
himsejƒ): Sống một mình ở nơi xa vắng. 


- Tự mình không ưa thích hội chúng: Attàna ca 
asamsattho (Being not sociable himselƒ): Không tụ họp ăn uống, 
nghe, nhìn, nói chuyện. 


- Tự mình tỉnh cần: Attanà ca àraddhaviriyo (One oøƒ 
sfirred up enersy): Tự nỗ lực liên tục. 


- Tự mình thành tụu giới hạnh: Attanà ca 
sìlasampanno (Ó»e who ¡is himselƒf endowed with moral habil): 
Tự giữ giới thành tựu, thanh tịnh. 


- Tự mình thành tựu định: Attanà ca samàdhi sampanno 
(One who ¡is hữmself endowed with concenmfrafion): Thành tựu 
Định uẫn; thành tựu tứ Sắc định, hay tứ Sắc và tứ Không định. 


- Tự mình thành tựu trí tuệ: Attanà ca paddàsampanno 
(One who ¡is endowed with imnfuifive wisdom): Thành tựu trí tuệ 
hữu học thấy rõ sự thật như thật của các hiện hữu. 


- Tự mình thành tựu giải thoát Attanà ca 


101 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


vimuttisampanno (One who ¡is himselƒf endowed with ƒreedom): 
Thành tựu tâm giải thoát cắt đứt các kiềt sử. 


- Tự mình thành tựu tri kiến giải thoát: Attanà ca 
vimuttinanadassanasampanno (Ó»ne who ¡is himselƒ endowed with 
the knowledge and vision oƒ wisdom): Thành tựu trí tuệ thấy biết 
mình đã giải thoát. 


I. Giới thanh tịnh: Sìilavisuddhi (Puzri#y of. moral habit): 
Giữ trọn thanh tịnh 5 giới, 10 giới, Bát quan trai giới, 250/225 
giới hoặc 350 giới. 


2. Tâm thanh tịnh: Citta visudhi (Puriy oƒ mind): Nhiếp 
phục hết các tâm cấu uế và chứng đắc đến đệ tứ Sắc định (thành 
tụu Định uẩn). Với hành giả hành Thiền quán, có thể chỉ cần an 
trú đệ nhất Sắc định. 


3. Kiến thanh tịnh: Ditthivisudhi (Puziy oƒ view) Thấy sự 
thật của các hiện hữu rằng: Cái gọi là Ta và thế giới chỉ là một 
quá trình vận hành tâm lý và vật lý quyện vào nhau. Không thấy 
có một tự ngã nào hiện hữu cả. 


4. Đoạn nghỉ thanh tịnh (hay Thanh tịnh thắng vượt 
nghí ngờ): Kankhàvitarana visudhi (Puzriy. through crossing 
over doubi): Thây rõ quá trình tâm lý và vật lý tự phô bày sự 
thật Duyên khởi, sự tỒn tại và sự tan rã của các cảm thọ, các 
tưởng... Bấy giờ hành giả cảm thọ an lạc tràn ngập thân tâm, dứt 
nghi tâm. 


5. Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh: Mapgàmagganànadas- 
sana visudhI (Purify oŸ knowledge and insight imfo the way and 
what is not the way): Tại đây, hành giả biết rõ các cảm thọ hi, 
lạc đều là chướng ngại cho sự phát triển trí tuệ rộng lớn, liền 
giác tỉnh rồi khởi cảm thọ. Đây gọi là đắc được trí biết rõ cái gì 
là Đạo và cái gì là chướng đạo (hay Phi đạo). Bấy giờ hành giả 
tự mình biết chắc rằng, cảm nhận rằng: giờ ta mới thực sự hạnh 
phúc. 


102 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


6 Đạo trí kiến thanh tịnh: Patipadanànadassana 
visuddhiL (Puriy oƒ knowledge and insight into the course): 
Hành giả, tại đây thấy rất rõ quá trình thực hành, tu tập; thấy 
rõ hiện tượng tan rã của các quá trình thân và tâm, thấy không 
có gì hiện hữu nữa (tương đương định Vô sở hữu). Hành giả 
cảm nhận in như mất thiền quán (vì mất đối tượng thiền quán) 
các đối tượng chú tâm đều tan rã. Thấy rõ ba pháp ấn: khổ, vô 
thường, vô ngã. 


7. Tri kiến thanh tịnh: Nànadassa visudhi (Puziqy arising 
/#tom knowledge and insighf): Thanh tịnh do thấy và biết. Hành 
giả đi vào các Thánh quả (Thánh đạo và Thánh quả) đi đến 
thành tựu Ngũ căn, Ngũ lực, Thất giác chi và Bát Thánh đạo. 


§. Vô thủ trước Niết bàn: Anupàdà parinibbàna (Nibbàna 
without attachment): Niết bàn của không chấp thủ: An trú vào 
định Vô thủ trước làm Niết bàn (tịch diệt). 


II. NỘI DUNG KINH TRẠM XE 


I. Đức Thế Tôn xác định một vị Tỷ kheo được tập thể các 
đồng phạm hạnh tán thán, xứng đáng là vị giáo giới, vị khai thị, 
vị trình bày, vị khích lệ, vị làm cho phấn khởi, vị làm cho đồng 
phạm hạnh hoan hỷ, là vị đã đạt các thành tựu như sau: 


- Thiểu dục, tri túc, độc cư, không ưa thích hội chúng và 
tỉnh tấn. 

- Thành tựu Giới, Định, Tuệ, Giải thoát và Tri kiến giải 
thoát đồng thời nhiệt tâm giúp các đồng phạm hạnh cũng 
thành tựu như thế. 


Đó là những công phu giải thoát mà một vị Tỷ kheo 
chân chính, trí tuệ phải thực hiện. Theo trình tự các thành tựu 
ấy vạch mở thành lộ trình giải thoát truyền thống của ba đời chư 
Phật. 


2. Mẫu đàm đạo giữa hai Đại Tôn giả Xá Lợi Phất và Mãn 


105 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Từ Tử cũng chuyên chở nội dung thành tựu trên, nhưng xoáy 
mạnh vào Giới, Định, Tuệ, bảy bước thành tựu trước khi vào Vô 
thủ trước Niết bàn, bao gồm: 


1) Giới thanh tịnh 

2) Tâm thanh tịnh 

3) Kiến thanh tịnh 

4) Đoạn nghi thanh tịnh 

5) Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh 
6) Đạo tri kiến thanh tịnh 

7) Tri kiến thanh tịnh 

8) Vô thủ trước Niết bàn 


3. Tôn giả Mãn Từ Tử nêu lên cuộc du hành của vua 
Pasenadi đi từ Sàvathì đến Sàketa, trải qua bảy trạm nghỉ chân, 
trước khi vào thành Sàketa, để ví dụ cho lộ trình giải thoát đi 
qua bảy bước thành tựu trước khi vào Vô thủ trước Niết bàn. 


Mục tiêu chỗ đến của vua Pasenadi là Sàketa, không phải 
là các trạm dừng chân. Cũng thế, mục tiêu của đời sống phạm 
hạnh là Vô thủ trước Niết bàn, mà không phải là Giới thanh 
tịnh, Tâm thanh tịnh..., Tri kiến thanh tịnh. 


Bước đi không phải là nơi đến. Nhưng mỗi bước đi đều cần 
thiết cho sự thành tựu nơi đến. 


II. BÀN THÊM 


I. Kinh Trạm Xe không bàn đến pháp hành, mà chỉ giới 
thiệu các nét cương yếu về lộ trình dẫn đến mục tiêu phạm 
hạnh. 


Như chiếc xe và các trạm nghỉ dừng chân chỉ là phương 
tiện để vua Pasenadi đến Sàketa; cũng vậy, các hạnh thiểu dục, 
tri túc..., và các thành tựu Giới, Định, Tuệ, cho đến điểm tri kiến 
thanh tịnh, chỉ là phương tiện để hành giả đến Vô thủ trước Niết 
bàn. 


2. Như vua Pasenadi đi trên lộ trình “từ bỏ các trạm dừng 


10 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


” 


chân” để đến Sàketa, cũng vậy, hành giả luôn luôn di chuyển 
trên lộ trình tâm lý với ý hướng từ bỏ, xả ly các thành tựu để 
đến đích sau cùng: Vô thủ trước Niết bàn. Ở đây, cũng hàm 
chứa ý nghĩa “Pháp thượng ưng xả” trong kinh Xâà Dự. Đây là 
quê hương của chân lý và hạnh phúc của vô lượng kiếp tìm 
kiếm của bao nhiêu vùng văn hóal 


3. Trong bản kinh Trạm Xe, ngoài nội dung giáo lý, toát 
lên hai điểm truyền thống cần cho các nhà nghiên cứu Phật học, 
đặc biệt là nghiên cứu truyền thống trong Kinh tạng Nikàya: 


- Điểm thứ nhất: Tôn giả Mãn Từ Tử tán thán Tôn giả Xá 
Lợi Phất với lời tán thán đặc biệt. Khó tìm thấy ở các bản kinh 
Nikàya, A Hàm và Phát triển, rằng: “Tôi đang luận bàn với bậc 
đệ tử được xem là ngang hàng với Bậc Đạo Sư mà không được 
biết là Tôn giả Sàriputta”. Thế là kinh đã tiết lộ Tôn giả Xá Lợi 
Phất ở cận kề quả vị Phật, Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Đây hắn là thời điểm gần thời điểm nhập Vô dư y Niết bàn của 
Tôn giả Xá Lợi Phất vào cuối cuộc đời. Đây cũng là điểm xác 
nhận Tôn giả Xá Lợi Phất đã vượt qua giới hạn của một A la 
hán Thanh văn đệ tử. 


- Điểm thứ hai: Tôn giả Mãn Từ Tử là bậc A la hán mà 
sinh thời không vận dụng tha tâm thông để nhận ra người đang 
đối thoại là Tôn giả Xá Lợi Phất, mãi cho đến khi phát hiện 
được đại tuệ biểu hiện qua các câu hỏi và câu trả lời của Tôn 
giả và được nghe chính Tôn giả Xá Lợi Phất tự giới thiệu tên 
mình. Cho hay, cảnh giới Vô thủ trước Niết bàn đã để lại sau 
lưng cái nội dung gọi là tâm thanh tịnh, giải thoát, và tri kiến 
thanh tịnh. Còn biết bao nhiêu ý nghĩa khác hàm ẩn trong sự 
kiện này mà các ngành nghiên cứu có thể phát hiện! 


105 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 25 


Kinh Bẫy Môi 
(Nivàpasuttam) 


- Discourse On Crops - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ hầu hết đã được cắt nghĩa) 


- Diệt thọ tưởng (định):  Saññàvcdaytftanrodham 
(concenfration oøƒ) stopping oƒ percepfion and ƒeelng: Gọi là 
cửu định. Định nầy chỉ có trên lộ trình tu tập của Phật giáo. Ở 
định này, thọ uân và tưởng uẫn diệt (hay chấp thủ các uân diệt). 
Chánh trí sinh khởi, hành giả đắc A-la-hán quả. 


H. NỘI DUNG KINH BẤY MỖI 


Đức Thế Tôn đưa ra hình ảnh ví dụ về 4 đàn nai đối với 
chiến dịch bẫy môi của các thợ săn chuyên nghiệp để các đệ tử 
dễ nhận ra mối nguy hiểm của ngũ dục lạc, phát khởi quyết tâm 
trực diện đoạn diệt ngũ dục lạc, ngũ triền cái, có chánh kiến (trí 
tuệ) để chứng đắc Sơ thiền. Từ Sơ thiền Sắc định đến Diệt thọ 
tưởng định là nơi an trú tâm an toàn, các tà kiến, tà dục hoàn 
toàn không có mặt, bị đoạn diệt. Tại Cửu định, hành giả đoạn 
trừ hết thảy lậu hoặc, chứng đắc Tam minh, Lục thông. Đây là 
điểm thành tựu phạm hạnh. 


HIL BÀN THÊM 


Kinh bẫy môi, cũng như 4 kinh vừa khảo sát (từ kinh 2I 
đến kinh 24), đều là các kinh sử dụng các ảnh dụ để giúp hành 
giả dễ nhận rõ lộ trình tu tập giải thoát, về mặt nhận thức, nhận 
rõ các bước công phu cần thực hiện. Chỉ có thế. 


-ooOoo- 


10 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 26 


Kinh Thánh Cầu 
(Ariyapariyesanasuttam) 


- Discourse On The On The ariyan Quest - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- V tánh Duyên khởi: Idappaccayatà paticcasamuppàdo: 
Causal uprising by way oƒ condifion: sự sinh khởi do các duyên, 
do nhân duyên. (xem giáo lý Duyên khởi). 


I. NỘI DUNG KINH THÁNH CÀU 


Có một số điểm chính liên hệ đến phương châm của đời 
sống phạm hạnh, liên hệ đến đoạn đường tầm đạo của Thế Tôn 
và liên hệ đến trọn đường thiền định Phật giáo mà các hành giả 
cần ghi nhớ, học tập qua kinh Thánh cầu. Đó là: 


I. Người xuất gia nghiêm túc hành giải thoát chỉ có hai 
việc cần làm: 

1.1. Hoặc im lặng như Chánh Pháp, nghĩa là thực hành thiền 

định. 


1.2. Hoặc nói năng như Chánh Pháp, nghĩa là trao đổi, thảo 
luận về “con đường”, Chánh Pháp. 


2. Người xuât gia chỉ có con đường giải thoát cân chọn và 
thực hiện: 


- Nếu người đời chọn cái bị sanh, bị già, bị chết, bị sầu 
ưu, nghĩa là chọn đời sống hưởng thụ với gia đình vợ con, với 
các sở hữu, tư hữu như súc vật, của cải, các người hầu hạ, phục 
vụ..., thì sẽ trôi lăn vào sinh tử khổ đau. 


- Nếu người xuất gia, muốn thoát ly sinh tử, khổ đau thì 


107 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


dẫn thân vào nếp sống thoát ly cái sanh, cái già, cái bệnh, cái 
sầu ưu. Đó là nếp sống thực hiện đoạn trừ ngũ dục lạc đi vào 
Tứ Sắc định, Tứ Không định và Diệt thọ tưởng định đề chứng 
đắc Niết bàn. 


3. Chặng đường đức Thế Tôn học đạo với Àlàra Kalàma 
và Uddaka Ràmaputta; rồi tự mình hành thiền quán dưới cội 
Bồ-đề ở Uruvela đắc quả Phật; rồi ngoại đạo Upaka không tin 
vào sự giác ngộ Vô Thượng Chánh Đăng Chánh Giác của Ngài; 
rồi chuyển xe pháp tại vườn Nai, ở Bàrànasì, chỗ chư Thiên 
đọa - Isipatana, cho năm pháp hữu Kiều Trần Như (Kodanna). 
Ngôi Tam bảo được hiện thành từ đây: Thế Tôn là Phật bảo; Tứ 
Thánh để là Pháp bảo; năm Tôn giả huynh đệ Kiều Trần Như là 
Tăng bảo. Giáo hội Tăng già đầu tiên được hình thành gồm có 
năm Tôn giả huynh đệ Kiều Trần Như và Thế Tôn là bậc Đạo 
sư, Thượng thủ. 


4. Đức Thế Tôn đã ngần ngại chuyển vận bánh xe Pháp bởi 
Pháp do Thế Tôn thực chứng thì thậm thâm vi diệu, khó hiểu, 
khó chứng, siêu lý luận, ly thủ, ly ái, giữa khi người đời thì 
khát ái, ham thích hưởng thụ dục lạc. 

Thái độ ngần ngại ấy đã báo hiệu sự khó khăn trong sự 
nghiệp hoằng Pháp về sau. 


HL BÀN THÊM 


1. Bản kinh Thánh Cầu xác minh rõ sự thật cao cả nhất mà 
đức Thế Tôn đã chứng ngộ đưa đến Niết bàn là sự thật Duyên 
khởi. Từ sự thật nầy mà khai nguồn ra Phật giáo, ra ba tạng 
Thánh điển về sau. Sự thật Duyên khởi là điểm giáo lý đặc thù 
nói lên điểm khác biệt cơ bản giữa Phật giáo và các Tôn giáo, 
triết thuyết khác ở đời. 


2. Pháp được chuyển vận nói lên hai đặc tính của giáo lý 
Phật giáo: 


2.1. Tính chất khế lý: là tính chất trí tuệ vô ngã (Duyên 


108 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


khởi) nói lên sự thật của khổ đau và con đường đập tắt khổ đau, 
chứng nhập Niết bàn. 


2.2. Khế cơ: là tính chất dựa vào căn cơ, trình độ nhận 
thức và ý chí giải thoát của người nghe mà vận dụng nói Pháp 
dẫn dắt người nghe đến chỗ hiểu Pháp, hành Pháp và chứng ngộ 
Pháp. 


3. Giác ngộ của đức Thế Tôn, được thuật lại qua kinh 
Thánh Cầu, là sự chứng đắc trí tuệ Vô thủ trước, đoạn diệt chấp 
thủ Năm uấn, hay đoạn diệt Năm uân. Năm uấn là khổ đau; 
đoạn diệt chấp thủ Năm uấn là Khổ diệt, Niết bàn. 


-ooOoo- 


109 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 27 


Kinh Ngắn: Dấu Chân Voi 
(CulahatthipadopamaSuttam) 


- Lesser Discourse On The Simile Of The Elephant?s Footprint - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


(Các từ ngữ đã trở nên quen thuộc đối với người đọc). 


H. NỘI DUNG KINH DẦU CHÂN VOI 


Một số quan điểm tán thán Như Lai và trí tuệ giải thoát của 
Như Lai mà kinh ngắn Dấu Chân Voi ghi lại, tiêu biểu là: 


I. Du sĩ Vacchàyana tán thán: “Này Tôn giả (Jànussoni) 
tôi là ai mà có thể tán thán Sa môn Gotama, bậc Tối thượng 
được tán thán trong các bậc được tán thán, bậc tối thượng giữa 
chư Thiên và loài Người”. 


Du sĩ Vacchàyana chỉ có thể tán thán Thế Tôn gián tiếp 
qua sự chứng kiến các nhà bác học lỗi lạc thuộc hàng quý 
tộc, lãnh đạo và dân đã quy ngưỡng Thế Tôn, như chỉ phỏng 
đoán có một con voi lớn đi qua khi thấy các dấu chân voi để 
lại. 


2. Một số nhà bác học gia chủ sau khi nghe đức Thế Tôn 
giảng Pháp, đã chân chánh xuất gia, tỉnh cần tu tập và thành 
tựu phạm hạnh. Các vị nầy khi chứng ngộ giải thoát đã thốt lên: 
“Thật sự chúng ta gần bại vong,... hoại diệt. Xưa kia chúng ta 
không phải là Sa môn lại tự xem là Sa môn, không phải là hàng 
Bà-la-môn lại tự xem là Bà-la-môn, không phải là A-la-hán lại 
tự xem là A-la-hán. Nay chúng ta mới thật sự là Ša môn. Nay... 
là Bà-la-môn. Nay... là A-la-hán. Và Thế Tôn là bậc Chánh Đẳng 
GIác”. 


3. Đức Thê Tôn dạy Bà-la-môn Jànussoni vê sự việc như 


110 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


thế nào là phán đoán chính xác về sự có mặt của một con voi 
đực lớn, qua dấu chân voi được mục kích: qua dấu chân để lại 
trên mặt đất, cộng với sự kết hợp của ngà voi lớn đề lại trên 
các thân cây, cành, lá, men theo các dấu vết ấy cho đến khi thật 
sự trông thấy con voi đực lớn xuất hiện trước mắt. Cũng thế, 
qua kết quả thành tựu Giới học, Định học, Tuệ học của hàng Tỷ 
kheo, vẫn chưa nhận ra sự xuất hiện của Như Lai, cho đến khi 
tự mình đoạn tận lậu hoặc, thấy rõ con đường đưa đến sự đoạn 
tận lậu hoặc, lúc đó mới có thể nhận ra các dấu vết để lại của 
Như Lai. Như Lai là bậc Chánh Đăng Giác... 


HIL BÀN THÊM 


1. Về giá trị thiết thực, trí tuệ và giải thoát của giáo lý Phật 
giáo, người đời, các nhà nghiên cứu,... chỉ có thể thể nhận được 
một phần nhỏ qua sự nghe một bậc đệ tử Phật có trí tuệ thuyết 
giảng, qua sự đọc một số công trình Phật học được biên khảo có 
giá trị, qua các buổi thảo luận của các nhà Phật học và qua sự 
trầm tư của cá nhân, hoặc qua sự chứng kiến có nhiều nhà khoa 
học, bác học thời danh tán thán Phật giáo. 


Sự thể nhận, đánh giá này tương tự nhận xét, đánh giá của 
du sĩ Vacchàyana trong kinh ngắn Dấu Chân Voi . 


2. Sự nhận định, đánh giá giá trị của giáo lý Phật giáo trở 
nên sâu sắc hơn, thiết thực hơn và chính xác hơn qua sự thể 
nghiệm của chính tự thân của người tu tập thành tựu Giới học, 
Định học, Hiện tại lạc trú và Tịch tịnh trú. Càng sâu sắc và 
chính xác hơn qua sự tu tập thành tựu Tuệ học. Sự đánh giá 
đúng hơn nữa là sau khi tự mình đoạn trừ xong hết thảy dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu, đắc quả A-la-hán. 


3. Sự đánh giá chân thật và chính xác, như thật chỉ xảy ra 
với vị chứng đắc Vô thủ trước Niết bàn, chứng đắc quả vị giác 
ngộ tôi thượng: Chánh Đăng Chánh Giác. 


4. Đôi với trí tuệ toàn giác của đức Thê Tôn cũng thê, chỉ 


111 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


có Phật mới hiểu được Phật, hiểu được thực chất của trí tuệ toàn 
giác. Do vậy, các nhà nghiên cứu Phật học nên biết tự giới hạn 
công tác khảo cứu của mình trong lãnh vực kinh nghiệm giới 
hạn của tự thân, không nên đi xa vào việc khảo cứu, bàn luận 
về Niết bàn, chân như, Phật trí khi mà tâm mình còn đầy lậu 
hoặc và khi mà ngôn ngữ khái niệm không thể chuyên chở được 
thực tại như thật vốn siêu lý luận, siêu ngôn ngữ. 


Đây là một số cảm nhận khi đọc kinh ngắn Dấu Chân Voi. 


Phật giáo là một nếp sống, con đường sống đến đề thể nghiệm, 
mà không phải đến để bàn luận. 


-ooOoo- 


112 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 28 


Kinh Dài: Dấu Chân Voi 
(Mahàhatthipadopamasuttam) 


-Greater Discourse On The Simile Of The Elephantˆs Footprint- 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ đã trở nên quen thuộc đối với người đọc). 


I. NỘI DUNG KINH DẦU CHÂN VOI 


1. Trong các dấu chân của loài thú rừng, dấu chân voi là 
lớn nhất. Tương tự, giáo lý Tứ Thánh để là giáo lý nền tảng, 
hàm chứa tất cả thiện pháp. Nói khác đi, các giáo lý khác của 
Phật giáo chỉ là triển khai Thánh đế qua các thể cách khác nhau, 
giới thiệu nhiều khía cạnh khác nhau, bằng ngôn ngữ, thi thiết 
khác nhau. 


Bản kinh dài Dấu Chân Voi là một trong nhiều hình thức 
trình bày ấy. 


2. Bát khổ thuộc Khổ Thánh để được nhiếp vào “Ngũ thủ 
uấn” qua lời dạy “nói tóm lại, năm uấn là khổ”. 


- Bản kinh 28 này trình bày “Năm uấn là khổ” nhiếp vào 
Sắc uân, bởi năm uân không tách rời nhau. Sắc uẩn thì có nội 
sắc là thân con người, ngoại sắc là thân thế giới vật lý, bao gồm 
nội tứ đại và ngoại tứ đại. Ngoại tứ đại biểu hiện rất rõ tánh 
vô thường, biến hoại, biến dịch của chúng. Các đại ở trong thân 
cũng vậy. Do đó, đối với Sắc uẫn, không có gì để có thể nói 
là Tôi, của Tôi hay Tôi là. Giác sát như thế, khi nội sắc gặp gỡ 
ngoại sắc, hay căn, trần gặp gỡ. Bấy giờ thức hiện khởi. Sự gặp 
gỡ của căn, trần và thức gọi là xúc; do xúc mà có cảm thọ; do 
có cảm thọ mà tưởng, tư, ái, thủ hiện khởi. Đó là dòng chảy của 
tập hợp các duyên. Tuệ tri như thế thì thấy rõ trong “Ngũ thủ 


113 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 
uẫn” không có gì có thể nói là Tôi, của Tôi hay Tôi là. 


Thấy như vậy thì tâm sẽ không tham ái hay phẫn nộ trước 
bất cứ gì xảy đến với thân, dù là cái cưa hai lưỡi đang cắt xẻ 
thân chân tay. An trú tâm như thế là làm đúng lời đức Phật dạy, 
niệm sẽ dần dần ôn định, không dao động, xả vả nhất tâm hiện 
khởi. Đến đây là hành giả đã làm được nhiều. 


3. Quan sát như thế khi sáu căn lành mạnh tiếp xúc với 
sáu trần. Bấy giờ sáu thức hiện khởi; xúc, thọ, tưởng, tư hiện 
khởi. Tất cả các sắc hiện khởi đều thuộc Sắc uấn; tất cả thọ hiện 
khởi đều thuộc Thọ uẫn; tất cả các tưởng hiện khởi đều thuộc 
Tưởng uấn; tất cả các tư hiện khởi đều thuộc Hành uẫn; tất cả 
các thức hiện khởi đều thuộc Thức uẫn. 


Tham ái năm uẫn khởi lên là Khổ tập; giác tỉnh từ bỏ tham 
ái là Khổ diệt. Thực hiện được tâm từ bỏ là đã làm được rất 
nhiều. 


4. Quan sát như thế với trí tuệ thì hiện rõ Tứ 
Thánh để trong “Ngũ thủ uẫn”, hay Ngũ thủ uẫn là nhiếp vào 
Tứ Thánh đề và là sự vận hành của chính Duyên khởi. Tại đây, 
hiện rõ lời đức Phật dạy: “Ai thấy lý Duyên khởi là thấy Pháp, 
ai thấy Pháp là thấy Ta(Phật)”. 


HL BÀN THÊM 


I. Khổ đau của mỗi người trên thực tế chỉ hiện khởi trong 
sự vận hành của “Ngũ thủ uẫn”, hay trong sự vận hành của 
Sự xúc tiếp giữa sáu căn và sáu trần. Sự vận hành được điều 
động bởi “tập khí” chấp thủ ngã hay vô minh, như bản kinh số 
I hiển thị. Nếu công phu quan sát giác tỉnh mạnh về sự thật 
Duyên khởi, thì khả năng điều động của vô minh yếu dần đi, 
kéo theo sự nguội dần đi của lòng tham ái. Tăng cường liên tục 
công phu quan sát và giác tỉnh này thì tham ái sẽ đi đến muội 
lược và tắt hăn, ly tham và từ bỏ sẽ hiện khởi. 


2. Tập khí chấp thủ ngã là do nghiệp ái, thủ từ quá 


114 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


khứ để lại và được nuôi dưỡng, phát triển qua ảnh hưởng của 
nền văn hóa hữu ngã của gia đình, xã hội tác động. Do đó, 
con đường đập tắt tập khí ấy là con đường thực hành Văn, Tư, 
Tu về sự thật Duyên khởi, Vô ngã. 


Đây chỉ là điểm cương yếu của nhận thức về con đường rút 
ra từ những lời dạy của Tôn giả Xá Lợi Phất qua kinh dài Dấu 
Chân Voi. 


-ooOoo- 


115 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 29 


Kinh Dài: Ví Dụ Lõi Cây 
(Mahàsàropamasuttam) 


Greater Discourse On The Simile Of The Pith 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Devadata (Đề-bà-đạt-đa): Tôn giả Đề-bà-đạt-đa, theo tài 
liệu thuộc văn học Pàii, là một hoàng thân xuất gia. Tôn giả 
tu tập thành tựu Định uân, có các thần thông. Về sau khởi ý 
tham liên kết với Thái tử Ajàtasattu (A-xà-thế) phế vua cha là 
Bimbisàra (Tần-bà-sa-la) thoán ngôi. Tôn giả dựa vào thế lực 
của vua A-xà-thế yêu cầu đức Phật trao Giáo hội Tăng già cho 
Tôn giả lãnh đạo. Đức Phật từ chối yêu cầu của Tôn giả. Tôn 
giả dẫn theo 500 vị Tỷ kheo đến Gayàsìra, núi Kênh Kênh, tách 
khỏi Giáo hội. Về sau, các Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên 
đã chỉ rõ sai lầm, phi pháp của Tôn giả Đề-bà-đạt-đa và thuyết 
phục được 500 Tỷ-kheo kia về với Giáo hội. 


Tôn giả Đề-bà-đạt-đa rất ân hận về việc làm sai trái của 
mình, định đến đảnh lễ đức Thế Tôn, cầu sám hối, nhưng 
không còn kịp nữa. Tôn giả bị đất rút chết. Nay tại chỗ đất rút 
vẫn còn để lại dấu tích không có cỏ mọc, cỏ không thể mọc. 


Đây là sự kiện “phá hòa hiệp Tăng” lớn nhất do Tôn giả 
Đề-bà-đạt-đa gây ra. 
- Thời giải thoát: Samayavimokkha: ®elease as fo things oƒ 


time: Chỉ là kết quả giải thoát khỏi các pháp thế gian, chưa bất 
động; nếu thiếu giác tỉnh và tỉnh cần, có thể thối chuyền. 


- Phi thời giải thoát: A4samaya as fo things that are 
timeless: Giải thoát khỏi các pháp vượt khỏi thời gian, tâm bất 
động và trở nên bất thối chuyền. 


116 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


- Tâm giải thoát bất động: Akuppà cetovimutti: 
Unshakable freedom oƒ mind: Sớ giải: đầy là quả vị A-la-hán 
(Tâm đã tận trừ tất cả lậu hoặc). 


H. NỘI DUNG KINH DÀI VÍ DỤ LÕI CÂY 


I1. Nhân sự kiện Tôn giả Devadatta sau khi tu tập thành tựu 
Định uẫn, không tiếp tục mục tiêu phạm hạnh, từ bỏ chúng Tăng 
vì danh vọng và sự tôn kính, lợi dưỡng, đức Thế Tôn giảng dạy 
kinh dài Ví Dụ Lõi Cây (số 29). 


2. Con đường xuất thế trải qua nhiều bước thành tựu. Mỗi 
bước thành tựu có đem lại niềm vui, niềm tự hãnh cho hành giả. 
Danh vọng và lợi dưỡng cũng theo đó mà đến nhiều hơn. Nếu 
thiếu giác tỉnh và thiếu nỗ lực đi tới thì hành giả sẽ rơi vào sai 
lầm, không thể thành tựu phạm hạnh mà còn có thể sa đọa. 

1) Bước đầu từ bỏ gia đình, xuất gia tu hành... 

2) Bước thành tựu Giới uân... 

3) Bước thành tựu Định uấn... 

4) Bước thành tựu tri kiến... 

5) Bước thành tựu “thời giải thoát”... 

6) Bước thành tựu “Phi thời giải thoát”... 

Năm bước thành tựu đầu, nếu hành giả tự hãnh thì sẽ rơi 
vào vòng danh vọng, lợi dưỡng và thối chuyển. Chỉ có bước 
thành tựu thứ sáu. “Phi thời giải thoát” thì bất thối chuyển, sẽ 
tiếp thành tựu bước đi cuối cùng là “Tâm giải thoát bất động” 
(A-la-hán vỊ). 

3. Đức Thế Tôn ví các bước giải thoát đầu theo thứ tự là 
cành lá, vỏ ngoài, vỏ trong và giác cây; chỉ có bước giải thoát 
thành tựu phạm hạnh là lõi cây. Như người đi đến cây để tìm về 
lõi cây, cũng thế, người xuất gia là cầu tìm “Tâm bất động giải 
thoát”. 


117 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 
II. BÀN THÊM 


I. Danh vọng, lợi dưỡng, lời khen ngợi, lời tán thán là 
những gì rất hấp dẫn con người, dẫn dắt con người vào hưởng 
thụ, phóng dật, khen mình, chê người, gây chia rẽ tập thể, phá 
hòa hợp Tăng. Hiện tượng “tha hóa” này đã xảy ra ở mức độ 
trầm trọng trong Giáo hội dưới sự lãnh đạo của Thế Tôn. Hiện 
tượng ấy trở nên khá phổ biến trong thời đại ngày nay. Đức Phật 
đã giảng dạy nếp sống “lục hoà” và chế pháp “Thất diệt tránh” 
để ngăn ngừa. Nhưng tâm lý trần thế ấy, hiện tượng “tha hóa” 
ấy vẫn luôn luôn là mối ưu tư đối với các tâm hồn giải thoát. Vì 
thế, đức Thế Tôn đã dạy thêm kinh dài và kinh ngắn Ví Dụ Lõi 
Cây để nhắc nhở chúng Tăng. 


2. Hướng giáo dục Phật giáo chân chính, qua bản kinh 
dài Ví Dụ Lõi Cây là hướng giáo dục phát triển Giới, Định, 
Tuệ, Giải thoát và Tri kiến giải thoát. Song song với việc trao 
truyền kiến thức, hướng dẫn tu trì, hướng giáo dục ấy cần luôn 
nhắc nhở, khích lệ, đánh thức Tăng, Ni giữ chặt mục tiêu phạm 
hạnh, và nắm chặt tâm lý hướng về mục tiêu ẫy. Nếu cần khen 
ngợi, tán thán thì chỉ tán thán các thái độ sống, các nếp sống 
thiểu dục, tri túc, viễn ly, tán thán thái độ khiêm tốn, tỉnh cần, 
tùy hý. 


Bản kinh số 29 quả là đã đánh thức dậy trong tâm các nhà 
giáo dục Phật giáo niềm thao thức của hằng thiên niên kỷ. 


Bài viết này cũng đã khép lại trang kinh với nỗi u hoài ấy... 


-ooOoo- 


118 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 30 


Kinh Ngắn: Ví Dụ Lõi Cây 
(Cùlasàropamasuttam) 


- Lesser Discourse On The Simile of The Pith - 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


Giới thiệu vài nét về Lục sư ngoại đạo Purana Kassapa, 
Makkhali-Gosalà, AJia Kesa-Kumbala, Pakudha Kàtyayana, 
SaTJjaya Belatthaputta, và Nigantha Nàtaputta, và các chủ trương 
của lục sư ngoại đạo: 


I. Purana Kassapa: Ông là nhà khổ hạnh lõa thể, chết năm 
572 trước Tây lịch. 


Theo kinh Phạm Võng, Trường Bộ kính LL chủ thuyết 
của ông gọi Phi nghiệp hay Vô nhân - Akiriyavàda hay 
Ahetuvàda. Theo ông, khi một người hành động hay khiến người 
khác hành động, thì không phải linh hồn hành động hay khiến 
người khác hành động. Linh hồn thực sự vô hành, ở ngoài kết 
quả của nghiệp thiện, ác. Thực tại cũng ở ngoài thiện, ác. 


2. Makkhali-Gosàla: Theo kinh Sa Môn quả, lý thuyết của 
ông là “Luân hồi tịnh hóa” (Samsàra-suddhi). Theo lý thuyết 
này, tất cả các người phàm, trí theo thời gian luân hồi, sẽ 
chuyển hóa đi đến chỗ toàn thiện. 


3. Ajita Kesa-Kambala: Chủ trương duy vật. Có thể nói là 
chủ trương đoạn diệt luận: Cá nhân chết là hết. Khi chết các nội 
đại trở về với các ngoại đại - đất, nước, gió, lửa; các căn trở về 
hư không. 


4. Pakudha Kàtyayana: Chủ trương lý thuyết bảy phạm 
trùủ. Theo ông, không có hành động giết, nghe, biết, giảng dạy 
trong thực tế. Chỉ có hành động tách rời các đại. Khi một người 


119 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


chặt đôi một cái đầu với thanh gươm, thực sự không có giết chết 
một người, mà chỉ có sự việc thanh gươm đi vào giữa bảy yếu 
tố. 


5. Sainjaya Belatthaputta: Ông được xem là vị nỗi tiếng 
nhất chủ trương Hoài nghỉ thuyết. Học thuyết của ông được 
hiểu là “Bất khả tri luận” (4gnosfics), hay Hoài nghỉ luận 
(Sceprics), học thuyết “Trườn uốn con lươn” (Eel WZigglers). 
Tôn giả Sàriputta là môn đệ của ông trước khi quy hướng đức 
Phật và trở thành vị Tướng quân Chánh Pháp. 


6. Nigantha Nàtaputta: Học thuyết của phái Ni-kiền-tử 
này, theo kinh Sa Môn quả, Trường Bộ kinh I, là chủ trương 
“bốn tự chế”, nhờ bốn tự chế (xem Sa Môn quả) này mà 
Ni-kiền-tử tự chủ và toàn thiện. 


H. NỘI DUNG TIỂU KINH VÍ DỤ LÕI CÂY 


1. Như phần giới thiệu điểm xuyết trên về sáu học thuyết 
của lục sư ngoại đạo, đó là các tà thuyết, tà kiến. Do đó mà 
các giáo chủ ngoại đạo không bao giờ có thể là các bậc Chánh 
Đăng Giác, hay Nhất Thiết Trí được. Thế nên, Bà-la-môn 
Pingalakoccha sau khi nghe các vị giáo chủ ấy tự xưng chứng 
Nhất Thiết Trí đâm ra ngờ vực, đến bạch hỏi Thế Tôn sự thật. 


Đức Thế Tôn tế nhị không trả lời thắng câu hỏi của 
Pingalakoccha, mà chỉ nói lên kinh ngắn Ví Dụ Lõi Cây giới 
thiệu toàn bộ lộ trình giải thoát như Pháp cho đến quả vị giải 
thoát sau cùng: “Bất động giải thoát tâm”, gián tiếp xác định 
rằng: Ai đã đi suốt lộ trình giải thoát, AI đã vạch ra trọn lộ trình 
giải thoát ấy mới là Bậc Nhất Thiết Trí - chỉ có Bậc Nhất Thiết 
Trí mới có thể chuyển vận bánh xe Pháp. 

2. Các bước đi giải thoát, cơ bản là tương tự phần giới 
thiệu ở kinh dài Ví Dụ Lõi Cây. Tuy nhiên, kinh số 30 này có 
sự trình bày lộ trình giải thoát rất đặc biệt như được trình bày 
dưới đây: 


120 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


1) Thành tựu Giới. 

2) Thành tựu Định. 

3) Thành tựu Tri kiến. 

4) Thành tựu Sơ thiền Sắc giới (Phật giáo). 

5) Thành tựu Nhị thiền Sắc giới (Phật giáo). 

6) Thành tựu Tam thiền Sắc giới (Phật giáo). 

7) Thành tựu Tứ thiền Sắc giới (Phật giáo). 

8) Thành tựu Không vô biên xứ (Phật giáo). 

9) Thành tựu Thức vô biên xứ (Phật giáo). 

10) Thành tựu Vô sở hữu xứ (Phật giáo). 

I1) Thành tựu Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Phật giáo). 

12) Thành tựu Diệt thọ tưởng định (Phật giáo). 

Chính chứng Diệt thọ tưởng định là an trú Tâm giải thoát 
bât động, thành tựu mục đích phạm hạnh. 

Cần phân biệt ý nghĩa thành tựu Định (điểm 2) ở trên chỉ 
là sự thành tựu sức mạnh tập trung (samatha) của ngoại đạo, 
hay ngoại đạo thường thực hiện; riêng từ Sơ thiên Sắc định 
đên Phi tưởng phi phi tưởng xứ định cũng là ý nghĩa thành 
tựu định, nhưng đây là Định uân của Phật giáo vôn có mặt 
trí tuệ tây trừ câu uê tâm, tây trừ tham ái và xả các nội 
thọ (không trước dính nội thọ). Phân Thiên định Phật giáo có 
nét đặc thù, không tìm thây ở ngoại đạo, là Thiên quán, tuệ 
quán (Vipassana). Nhờ sự phát triên trí tuệ mới có thê chứng 
đắc Diệt thọ tưởng định là định ở ngoài kinh nghiệm của 
ngoại đạo. 

Không có trí tuệ về sự thật như thật, và không chứng 
đắc Diệt thọ tưởng định thì không bao giờ có thê tự xưng là 
Nhât Thiệt Trí. Đây là câu trả lời cho câu hỏi của Bả-la-môn 
Pingalakoccha. 


HIL. BÀN THÊM 


I. Bà-lamôn Pingalakoccha là một trí thức thời đức Phật, 


121 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


sau khi nghe kinh ngắn Ví Dụ Lõi Cây đã thấy được “dấu chân 
voi”, dấu chân của bậc “Nhất Thiết Trí”, đã nhận ra Thế Tôn là 
bậc Chánh Đăng Giác duy nhất ở đời và đã quy y bậc Đạo Sư, 
trọn đời quy ngưỡng. 


Sắc thái đặc thù của những ai thực hiện đúng con đường 
giải thoát của Phật giáo là trung thành với trí tuệ Vô ngã, không 
chấp thủ các sở đắc, các tri kiến, hoàn toàn thực hiện ly tham ái 
đối với bất cứ hiện hữu nào ở đời, giữa khi ngoại đạo thì đắm 
trước các thành quả của Giới, Định và các tri kiến, đắm trước tự 
ngã. Do không đắm trước mọi hiện hữu, mọi thành quả tu tập, 
đức Thế Tôn, và các đệ tử của Ngài, đoạn trừ hết các sanh Y, 
lậu hoặc, chứng đắc “Bất động tâm giải thoát”, giác ngộ, Niết 
bàn. 


2. Diệt thọ tưởng định là định khi an trú thì thọ, tưởng uấn 
bị diệt, hay ngũ uân diệt-không hoạt động; ngũ uân diệt tức khổ 
diệt: đây là thành tựu của phạm hạnh. 


3. Đọc xong bản kinh 30, tên gọi “Lõi Cây” còn để lại âm 
hưởng bên tai; hình ảnh Lõi Cây hiện rõ trong tâm như đang 
thầm nói với hành giả răng: thật là vô lý nếu người tu dừng lại 
ở bất cứ thành tựu nào của công phu trên đường về! Thật là ngớ 
ngân nếu người đi tìm lõi cây lại đem về các cành lá, vỏ cây và 
giác cây! Thật là vô minh, nếu người khát vọng chân lý và hạnh 
phúc lại tham trước tham ái, và các đối tượng tham ái, tham 
trước tiếng tăm và lợi dưỡng! 


Sứ mệnh của đệ tử Thế Tôn là tìm về “Bất động tâm giải 
thoát”, và giúp những người khác tìm về. 


-ooOoo- 


122 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Phần Bốn 
(Từ Kinh số 31 đến Kinh số 40) 
Các Phẩm Song Đôi 


125 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


124 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 31 


Kinh Ngắn: Rừng Sừng Bò 
(Cùlagosingasuttam) 


- Lesser Discourse in Gosinga - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(từ ngữ ngữ đã được giải thích...) 


H. NỘI DUNG KINH RỪNG SỪNG BÒ 


1. Ba đại tôn giả Anuruddha, Nandiya và Kimbila thực hành 
nếp sống phạm hạnh rất nhiệt tâm, tinh cần tại một khu vườn, 
rừng Gosinga, có nhiều cây Ta la và đã hoàn toàn thành tựu mục 
tiêu phạm hạnh. 


Một chiều, đức Thế Tôn bỗng nhiên đến thăm ba đại tôn 
giả, thăm hỏi nếp sống của ba Người. Dưới đây là câu chuyện 
thăm hỏi: 

1.1. Hỏi thăm việc thực hành “sáu hòa kính”... 

1.2. Hỏi thăm việc thực hành không phóng dật, nhiệt tâm, 

tỉnh cần. 

1.3. Hỏi thăm sự thành tựu pháp thượng nhân, tri kiến thù 

thắng... (từ Sơ thiền Sắc định cho đến Diệt thọ tưởng định). 

2. Ảnh hưởng độ tha của nếp sống phạm hạnh, và của sự 
thành tựu nếp sống ấy: 


Trường quỷ dạ-xoa Parajana tán thán lợi ích đến với dân 
chúng Vajjì, nơi có đức Thế Tôn và ba đại tôn giả đang trú. Lời 
tán thán ấy được chư Thiên chuyên đi vang khắp sáu cõi trời 
Dục giới và Phạm Thiên. Nếu các thân nhân của ba đại tôn giả, 
nếu dân chúng Vajjì .... nếu chư thiên trong các cõi trời, ác ma 
.. “nhớ đến ba đại tôn giả với tâm niệm hoan hỷ”, thì các thế 


125 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


giới với chư thiên, ác ma, loài Người sẽ được an lạc, hạnh phúc 
lâu dài. 


HIL BÀN THÊM 


1. Bản kinh 31, Rừng Gosinga, ngoài việc giới thiệu một 
nếp sống phạm hạnh mẫu mực, còn nêu lên hai điểm giáo lý rất 
đặc biệt: 


1.1. Danh từ “pháp thượng nhân” thường để chỉ các thần 
túc thông, tha tâm thông, thiên nhãn thông và thiên nhĩ thông, 
ở đây tôn giả Anuruddha vẫn xem sơ thiền, nhị thiền và tam 
thiền Sắc định cũng là cảnh giới của pháp thượng nhân và 
của các tri kiến thù thắng (ở đây đã có mặt định và tuệ giải 
thoát). 


1.2. Sự hiện diện của các vị chân tu, thực hành phạm hạnh 
ở đời đem lại lợi ích, an lạc, hạnh phúc lâu dải cho đời, và cho 
cả các cõi chư thiên, nếu người đời và chư Thiên nhớ đến vị 
chân tu ấy. Điểm trọng tâm của lợi ích nầy là nếu người đời 
tác ý đến với tâm hoan hỷ: chính tâm hoan hỷ, tùy hỷ tán thán 
phạm hạnh là nhân tố chính của thành quả của an lạc, hạnh phúc 
cho đời. 


Hiện tại, thế gian biết có Thế Tôn và rất nhiều, nhiều lắm 
các bậc đại Thánh thành tựu mục tiêu phạm hạnh để nhớ nghĩ 
đến với tâm hoan hỷ, tùy hỷ, nếu làm thế thì thế gian sẽ trở nên 
an lạc, hạnh phúc biết bao nhiêu! 


Phương chi, sự tưởng niệm Phật, tưởng niệm Pháp, tưởng 
niệm Tăng, sự đàm đạo, tụng đọc các Kinh điển đã được chư Tổ 
truyền dạy vì an lạc, hạnh phúc cho đời, nếu số đông ở đời hiểu 
như vậy, tin như vậy và làm như vậy. 


Phương chi, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một phẩm ca 
ngợi hạnh tùy hỷ, gọi là “Vùy Hỷ Công Đức”. 


Những người nghiên cứu Phật học tưởng cũng nên dành 
thời gian để xiên dương hạnh tán thán, tùy hỷ này. 


12 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


2. Nét dung dị của Thế Tôn 


Kinh 31 thuật đức Thế Tôn đi đến rừng Sừng Bò một mình, 
không có thị giả, với dáng vẻ dung dị đến độ người giữ vườn 
của ba tôn giả Anuruddha, Kimbila và Nandiya, ngỡ Ngài chỉ là 
một Sa-môn bình thường. Ngài thân hành đến thăm ba đại đệ 
tử rất bình thường, giản dị, không thông báo, không kịp đón 
rước. Câu chuyện thăm hỏi rất tự nhiên, giản dị, nhưng vẫn hàm 
ần đầy sự quan tâm của bậc đạo sư đến sự thành tựu mục tiêu 
phạm hạnh đối với các đệ tử. Rồi đức Thế Tôn lại với phong 
cách dung dị từ giã ba tôn giả. 

Đạo tình giữa Thế Tôn với các đệ tử lớn, tiếng tăm, biểu 
hiện rất là tự nhiên, dung dị, nhưng rất là trí tuệ giữa một bầu 
không gian rất là giải thoát, không gian bỗng trở nên thu hẹp 
lại, nhưng lại mở ra một phương trời “du hý” mới mà hành giả 
sẽ được gặp qua bản Kinh kế tiếp. 


-ooOoo- 


127 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 32 


Kinh Dài: Rừng Sừng Bò 
(Màhagosingasuttam) 


- Greater Discourse in Gosinga — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(từ ngữ ngữ đã được giải thích...) 


H. NỘI DUNG BẢN KINH DÀI RỪNG SỪNG BÒ 


Một thời đức Thế Tôn và nhiều đại đệ tử trú tại ngôi rừng 
Gosinga. Vào một buổi chiều đẹp trời, sau khi xuất định, tôn 
giả Mục-kiền-liên (Moggallàna) đi đến chỗ ở của tôn giả Đại 
Ca-diếp (Mahà Kassapa) và đề nghị tôn giả cùng đi đến tôn giả 
Xá-lợi-phất (Sàriputta) để nghe Pháp. Rồi cả hai tôn giả đến mời 
thêm tôn giả A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) cùng đi. Tôn giả A-nan 
(Ànanda) thấy thế, cũng đến mời tôn giả Ly-bà-đa (Revata) cùng 
đến chỗ tôn giả Xá-lợi-phất. 

Tôn giả Xá-lợi-phất nêu lên một câu hỏi để tất cả cùng lần 
lượt phát biểu lời đáp rằng: “Khả ái thay khu rừng Gosingal 
Đềm rằm sáng trăng, cây Ta-la trỗ hoa cùng khắp, hương trời 
như được tỏa rộng khắp nơi. Này hiền giả, hạng Tỷ kheo nào có 
thể làm sáng chói khu rừng Gosinga? 

Câu trả lời của mỗi tôn giả là sở đắc giải thoát của tự thân: 

- Tôn giả A-nan: hạnh đa văn, thuyết pháp với văn cú viên 


dung, lưu loát. 


- Tôn giả Ly-bà-đa: sống tịnh cư, chuyên hành và an trú 
Chỉ, Quán hạnh, trú nơi Không tịch. 


- Tôn giả A-nậu-lâu đà: Thiên nhãn đệ nhất, quán sát khắp 
nghìn thế giới... 


128 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


- Tôn giả Kassapa: đầy đủ các hạnh thuộc phạm hạnh, 
thành tựu trọn vẹn lộ trình Giới-Định-Tuệ-Giải thoát và Tri kiến 
giải thoát... 

- Tôn giả Mục-kiền-liên: có thể cùng với một đại đệ 
tử khác (như tôn giả Xá-lợi-phất) bàn luận về Luận tạng 
(Abidhamma) miên tục không vướng ngại (hỏi về pháp giới) ... 


- Tôn giả Xá-lợi-Phât: có thê an trú bât cứ quả vị nảo vào 
bât cứ lúc nào ... 

Đức Thê Tôn khen cả sáu câu trả lời của sáu tôn giả đêu 
khéo nói, rôi Ngài cũng đưa ra câu trả lời giới thiệu hạng Tỷ 
kheo có thể làm chói sáng khu rừng, ấy là hạng: 

“Tỷ kheo, sau bữa ăn, sau khi đi khât thực vê, ngôi kiệt 
già, lưng thăng, đặt niệm trước mặt, và nghĩ răng: Ta sẽ không 
bỏ ngôi kiệt già cho đên khi tâm của ta được khéo giải thoát các 
lậu hoặc, không có dư tàn.” 

Lời dạy của Thê Tôn như vừa lập lại lời nguyện của Thê 
Tôn ở dưới cội cây bô-đề bảy tuần lễ trước ngày giác ngộ, vừa 
xác nhận răng tât cả các đệ tử Thê Tôn quyêt tâm giác ngộ đêu 
có thê làm chói sáng khu rừng Gosinga. 


HIL BÀN THÊM 


I. Theo Tăng Chi Bộ Kinh I, Chương một pháp, sáu tôn giả 
trên đều là đệ nhất về hạnh tu của mình: 

- Tôn giả Xá-lợi-Phất là bậc trí tuệ đệ nhất. 

- Tôn giả Mục-kiền-liên là bậc thần thông đệ nhất. 


- Tôn giả Đại Ca-diếp là bậc khổ hạnh và nhập, trú, xuất 
định đệ nhất. 


- Tôn giả A-nậu-lâu đà là bậc thiên nhãn đệ nhất 
- Tôn giả Ly-bà-đa là bậc độc cư thiền định đệ nhất. 


- Tôn giả A-nan là bậc đa văn, ái ngữ và đi bộ đệ nhât. 


129 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Riêng ba đại tôn giả đầu, tôn giả Xá-lợi-phất có trí tuệ thể 
nhập pháp giới ngang bằng Thế Tôn; tôn giả Mục-kiền-liên có 
thần thông thiện xảo ngang bằng Thế Tôn; tôn giả Đại Ca-diếp 
thì nhập định, trú định và xuất định thiện xảo đệ nhất, ngang 
bằng Thế Tôn. 


Các tôn giả đã có một cuộc gặp gỡ, hẹn hò, đàm đạo rất 
là đặc biệt, mỗi vị đã chân chánh nói lên sở chứng, sở đắc của 
mình, vừa trang nghiêm vừa hàm ân nghĩa “đùa tếu” rất ý vị, 
cởi mở nếu người đọc chỉ thêm vào chữ “Tôi” đầu lời phát biểu, 
ngầm ý là: chỉ có tôi là xứng đáng làm chói sáng khu rừng 
Gosinga (có lẽ cái mửn cười của quỷ tôn giả sau lời phát biểu 
cũng nói lên ý ấy). 


Cuộc đàm đạo giữa các đại tôn giả rất là đơn sơ, nhưng đã 
toát ra một thái độ rất chi là phóng khoáng, cởi mở, rất chi là 
“tiếu ngạo” và nghe ra tràn đầy lạc quan, hạnh phúc với một bát 
cơm mỗi ngày giữa khu rừng cô tịch. Một thái độ sống đầy hoan 
hỷ cởi mở tuy được gói kín trong nét trang nghiêm, nhưng có vẻ 
hầu như cứ trào ra bất tận. 


2. Bậc đạo sư đại trang nghiêm cũng ngầm chia sẻ đạo tuệ 
với các tôn giả. Ngài đã hầu như cũng mỉm cười với các tôn giả 
khi nói rằng: “tất cả sáu tôn giả khéo trả lời”. Ngài cũng tham 
dự cuộc đàm đạo bằng lời phát biểu riêng, mà như là đưa ra một 
mẫu số chung cho tất cả: đoạn trừ lậu hoặc: Ai đoạn trừ lậu 
hoặc thì đều có thể làm chói sáng cuộc đời nầy. 


Ôi đẹp làm sao nếp sống của bậc đại Thánh! 


Giản dị như không có gì, nhưng lại là của khát vọng cao 
thượng nhất của đời người, cái giản dị đựng đầy pháp giới thâm 
mỹ cao tuyệt! 


-ooOoo- 


130 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 33 


Kinh Dài: Người Chăn Bò 
(Mahàgopàlaka suttam) 


- Greater Discourse on The Cowherd — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


(Các từ ngữ quen thuộc đã được cắt nghĩa) 


H. NỘI DUNG KINH DÀI NGƯỜI CHĂN BÒ 


1. Người chăn một đàn bò tốt cần có đủ I1 đức tính: 

1.1. Biết rõ các sắc. 

1.2. Khéo phân biệt các tướng. 

1.3. Trừ bỏ trứng bò chét. 

1.4. Biết băng bó vết thương. 

1.5. Có xông khói. 

1.6. Biết chỗ nước có thể lội qua. 

1.7. Biết chỗ nước uống. 

1.8. Biết con đường. 

1.9. Biết (khéo biết) chỗ đàn bò có thể ăn cỏ. 

1.10. Không vắt sữa cho đến khô kiệt. 

I.1II. Có chủ ý săn sóc đặc biệt các con bò đực già, đầu 

đàn. 

2. Tương tự, một Tỷ kheo có thể lớn mạnh trong Pháp và 
Luật Phật giáo cũng cân có II đức tính như sau (theo thứ tự 
tương đương với II đức tính của người chăn bò): 

2.1. Như thật biết rõ các sắc thuộc Tứ đại và sắc do Tứ đại 

hợp thành. 

2.2. Như thật biết kẻ ngu, người trí và nghiệp tướng của họ. 


131 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


2.3. Khi thọ dụng, biết từ bỏ các triền cái, các ác, bất thiện 
tâm. 

2.4. Biết hộ trì sáu căn. 

2.5. Biết giảng Pháp cho các người khác những gì mình đã 
học. 

2.6. Biết hỏi nghĩa lý về Pháp, Luật với các bậc trì Pháp, trì 
Luật đê đoạn nghi. 

2.7. Chứng đạt, hiểu rõ Pháp và hiểu rõ mục tiêu tu tập. 

2.8. Như thật biết Bát Thánh đạo. 

2.9. Như thật rõ Tứ niệm xứ. 

2.10. Biết thọ dụng “tứ sự cúng dường” vừa đủ. 

2.11. Giữ thân, khẩu, nghiệp đầy lòng từ, giữa tập thể và 
nơi riêng văng, đôi với các bậc Trưởng lão, lãnh đạo, tôn 
túc. 


HIL BÀN THÊM 


I. Mười một đức tính trên của vị Tỷ kheo là những gì mà 
một vị Tỷ kheo cần học hiểu và thực hành để có đủ nhân duyên 
phát triển Giới học, Định học và Tuệ học, hay phát triển tâm 
giải thoát và tuệ giải thoát. Đây là nội dung giáo dục một tu 
sĩ (Tăng, Ni) mà Thế Tôn chỉ dạy. Đây cũng là một nội dung 
giáo dục cơ bản mà ngành giáo dục ở các tự, viện cần tham 
khảo và thực hiện. Làm được như thế thì Tăng già sẽ hưng 
thịnh. 


2. Mười một điều giới thiệu ở trên cần được xem là các nét 
căn bản của linh hồn một đường hướng giáo dục hiện đại nhằm 
đến, bên cạnh nhiều kiến thức truyền đạt khác. Thiếu một, hay 
thiếu nhiều hơn một, trong mười một điểm thành tựu ây thì nền 
giáo dục đào tạo của Phật Giáo còn khập khễnh. Đầy là chưa đề 
cập đến nội dung giáo dục đào tạo để đáp ứng các yêu cầu đóng 
góp của thời đại. 


3. Ví dụ người chăn bò là một điển hình gợi ý rằng: 


132 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 
- Môi trường sống chung quanh có thể để lại các bài học 
giá trị cho một tu sĩ chiêm nghiệm về đời sống tâm thức. 


- Các ví dụ cụ thể lấy từ đời sống thực tế giúp cho người 
học Phật dễ nhận ra các nghĩa lý sâu xa hơn về công phu giải 
thoát, và dễ nhớ. 


4. Ví dụ người chăn bò gợi nhớ cho các Phật tử Việt Nam 
đến hình ảnh “chăn trâu tâm”, theo đó, có thể ghi lại II đức 
tính của một Tỷ kheo thành một câm nang đáng nhớ. 


-ooOoo- 


l3 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 34 


Kinh Ngắn: Người Chăn Bò 
(Culagopàlakasuttam) 


- Lesser Discourse on The Cowherd — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH NGẮN NGƯỜI CHĂN BÒ 


I. Tại xứ Ma-kiệt-đà (Magadha) người chăn bò vô trí lùa 
một đàn bò vượt qua sông Hằng tại chỗ nước sâu, hiểm, không 
thể lội qua, đàn bò đã gặp nạn lớn. 


Một người chăn bò khác thì có trí biết rõ dòng nước, biết 
rõ bờ bên nầy và bờ bên kia sông Hằng, và biết cách lùa đàn bò 
qua: các con bò già, đầu đàn qua trước; rồi đến các con bò khỏe 
mạnh; các con bò cái lớn, bò con lớn; rồi sau cùng là con nghé. 
Đàn bò đã qua bờ bên kia sông Hằng an toàn. 


2. Tương tự người chăn bò có trí, đức Thế Tôn là vị Toàn 
giác biết rõ dòng sinh tử, luân hôi, biết rõ các cảnh Trời và Ác 
ma, biết rõ căn cơ của hàng đệ tử đã dẫn dắt tất cả vượt qua 
dòng sông của Ma vương một cách an toàn. Phi Thế Tôn, không 
ai khác có thể chuyển vận bánh xe Pháp và mở được lộ trình 
giải thoát thiết thực, trí tuệ và thiện xảo. 


- Như các con bò đực, đầu đàn lội cắt ngang dòng sông 
Hằng và qua bờ bên kia một cách an toàn, cũng vậy, các Tỷ 
kheo là các A-la-hán, đã đoạn trừ lậu hoặc, đã giải thoát nhờ 
Chánh trí, sau khi lội cắt ngang dòng sông của Ma vương, đã 
qua bờ bên kia một cách an toàn. 


- Như con bò đực lớn, mạnh.., các Tỷ kheo là các 
A-na-hàm... 


134 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


- Như các bò đực con lớn, những bò cái con lớn, ..., các 
Tỷ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, làm muội lược dục, sân, chứng 
Nhất lai... 


- Như các bò con nhỏ, các con nghé, ..., các Tỷ kheo là các 
Tu-đà-hoàn... 


- Như các con bò mới sanh,...., các Tỷ kheo Tùy pháp 
hành, Tùy tín hành.. 


HIL BÀN THÊM 


I. Hình ảnh người chăn bò có trí gợi ý về vai trò, sứ mệnh 
của bậc Đạo sư. Ngài đã ở lại thế gian 45 năm, sau khi giác ngộ 
Vô thượng Chánh Đẳng Giác, để giáo hóa các đệ tử cho đến từ 
quả vị Tùy pháp hành, Tùy tín hành đến A-la-hán. Có hai đại đệ 
tử: Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên, vào cuối đời đã đắc 
Chánh Đăng Giác và nhập Vô-dư-y Niết bàn. 


2. Đức Thế Tôn đã nói lên rõ vai trò của Ngài, và con 
đường giải thoát Ngài đã mở ra là vượt qua dòng sông Ác ma 
an toàn. Đi lệch thì sẽ rơi ngay vào nguy hiểm của sinh tử. Đây 
là điểm mà các Tỷ kheo cần đặt niềm tin tuyệt đối vào sẽ an lạc 
lâu dài. 


3. Sau khi Thế Tôn nhập Niết bàn thì Pháp mà Ngài đã 
giảng dạy giữ vai trò dẫn dắt, các Tỷ kheo cần đặt niềm tin 
tuyệt đối vào Pháp, Pháp sẽ chỉ đường cắt ngang dòng sông sinh 
tử. 

Qua ba điểm nhận định trên, Kinh ngắn Người Chăn Bò đến với 


đời như là lời đi huấn thiêng liêng. 


-oo0oo- 


l5 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 35 
Kinh Ngắn: SACCAKA 
(Cùlasaccakasuttam) 


- Lesser Discourse To Saccaka — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Từ ngữ quen thuộc). 
H. NỘI DUNG KINH NGẮN SACCAKA 


1. Ni-Kiền-tử Saccaka là người giỏi biện luận, tánh ưa tranh 
luận, đã huênh hoang, lớn lối tuyên bố trước Hội chúng Vesàlì 
rằng: “Ta không thấy một Sa-môn, Bà-la-môn nào, là vị Hội 
chủ, vị Giáo trưởng, vị Sư trưởng Giáo hội, dầu tự cho là bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác, khi đối thoại với ta, không ai 
là không run sợ, không hoảng sợ, không khiếp sợ; không ai là 
không toát mô hôi nách. Dù ta có đối thoại với một cột trụ vô 
tình, cột trụ ấy khi đối thoại với ta cũng run sợ, cũng hoảng sợ, 
cũng khiếp sợ, huống nữa là một người thường”. 


2. Một hôm, Saccaka cùng đại chúng Licchavi đến yết kiến 
Thế Tôn tại rừng Đại Lâm lúc Thế Tôn đang ngồi tại một gốc 
cây, Saccaka đặt câu hỏi: 


“Tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử như thế nào? Những bộ 
môn nào mà phần lớn Sa-môn Gotama giảng dạy dành cho đệ 
tử?” 

Đức Thế Tôn trả lời Ngài huấn luyện đệ tử như thế này: 

“Này các Tỷ kheo, sắc là vô thường, thọ..., tưởng..., hảnh..., 
thức là vô thường. Này các Tỷ kheo sắc là vô ngã, thọ..., 
tưởng..., hành..., thức... là vô ngã. Tất cả hành là vô thường, tất 
cả pháp là vô ngã”. 


3. Quan điêm của Saccaka là: 


13 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


“Sắc là tự ngã của ta, thọ là tự ngã của ta, tưởng..., hành..., 
thức là tự ngã của ta”. 


4. Đức Thê Tôn vân nạn Saccaka: 


“Ong chủ trương sắc là tự ngã của ta, vậy ông có quyên 
hành gì đôi với sắc ây và có nói được răng: sắc của tôi là như 
thê nây, sắc của tôi không phải như thê nây không?” 


Saccaka cứng đầu, biết không thể trả lời, nên câm lặng cho 
đến khi thấy thần Kim Cang (Vajirapani) đứng trên đầu Saccaka 
sẵn sàng đánh đầu Saccaka vỡ bảy nếu Saccaka không trả lời, 
hình ảnh nầy chỉ có Thế Tôn và Saccaka thấy và biết. Saccaka 
sợ hãi, hoảng hồn, lông tóc dựng ngược, chỉ có thể tìm thấy sự 
che chở từ Thế Tôn nên đã trả lời câu hỏi của Thế Tôn, chấp 
nhận sự thật “Sắc là vô thường, vô ngã...”, chấp nhận quan điểm 
giáo lý của Thế Tôn, từ bỏ lập luận gian dối, quanh co của 
mình. 


5. Saccaka đặt tiếp hai câu hỏi: “Cho đến mức độ nào, một 
đệ tử Thinh Văn của Thế Tôn trở thành tuân phụng giáo điển, 
chấp thuận giảng huấn, nghi ngờ được đoạn trừ, do dự được 
diệt tận, thành tựu vô úy, sống trong Giáo hội Bồn sư, khỏi phải 
nương tựa một a1?” 


Đức Thế Tôn dạy: 

- “Đối với sắc, thọ, tưởng, hành và thức, đệ tử Thanh Văn 
của Thế Tôn thấy như thật với chánh trí tuệ là: Cái này không 
phải là tôi, không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi”. 
Cho đến mức đó một đệ tử Thinh Văn trở thành tuân phụng giáo 
điển..... khỏi phải nương tựa một aI. 


Saccaka lại hỏi: 


“Cho đến mức độ nào Tỷ kheo là bậc A-la-hán, các lậu 
hoặc đã tận, tu hành thành mãn, các việc nên làm đã làm, đã đặt 
gánh nặng xuống, các mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã đoạn trừ, 


ly 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


được Chánh trí, giải thoát?” 
Thế Tôn dạy: 


“Sau khi như thật quan sát: Cái nầy không phải là tôi, 
không phải của tôi, không phải là tự ngã của tôi, chứng được 
vô Chấp thủ giải thoát, thành tựu ba pháp vô thượng: Kiến vô 
thượng, Đạo vô thượng, và Giải thoát vô thượng”. 


Sau cuộc đàm thoại, Saccaka và các Licchavis xin dâng 


cúng ngọ trai cho Thế Tôn và chư Tỷ kheo vào ngày hôm sau, 
và được đức Thế Tôn nhận lời. 


HIL BÀN THÊM 


I. Cuộc đối thoại giữa Thế Tôn và Ni-kiền-tử Saccaka có 
thể được xem là cuộc đối thoại điển hình giữa Phật giáo và các 
tôn giáo, triết thuyết khác dưới thời đức Phật, và cho các thời 
đại về sau mãi đến thời hiện đại. Như kinh Phạm Võng đã nêu 
ra 62 học thuyết ngoại đạo và sự khác biệt giữa Phật giáo và 
các triết thuyết ấy. Điểm khác biệt cơ bản ấy là: 


- Phật giáo như thật quán sát sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
(vạn hữu) là vô ngã, vô thường. 


- Các tôn giáo triết thuyết khác thì chủ trương sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức (vạn hữu) là có tự ngã thường hằng. 


Các nhà tư tưởng và các nhà nghiên cứu Phật học thời danh 
hiện đại cũng có một nhận định, phân biệt rằng: 


- Phật giáo thuộc phạm trù Vô ngã, gọi là “Non-]-đoectrine”. 


- Phi Phật giáo thì thuộc phạm trù Hữu ngã, và gọi là 
“I doctrine”. 


Đây cũng là điểm khác biệt giữa Phật giáo và nền văn hóa 
Hữu ngã của nhân loại ngày nay. 


2. Từ nhận thức khác biệt trên dẫn đến hướng sống, tu tập 


138 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


khác biệt, và dẫn đến hậu quả khác biệt. Như kinh ngắn Người 
Chăn bò đề cập, nhận thức sai sẽ nhận chìm đàn bò giữa dòng 
nước hiểm của sông Hằng: nhận thức đúng sẽ đưa đàn bò qua 
đến bờ kia an toản. Cũng thế, từ chánh trí tuệ của Thế Tôn, 
Ngài đã mở ra con đường Giới, Định, Tuệ độc nhất đi đến đoạn 
tận khổ đau cho các đệ tử của Ngài và cho đời. Từ nhận thức 
hữu ngã, văn hóa hữu ngã, nhân loại sẽ bị nhận chìm vào sinh 
tử, vào vòng nước xoáy của sầu, bi, khổ, ưu, não, không có lối 
ra. 


Ứng dụng, thực hành giáo lý Phật giáo, nếu chỉ thực hành 
bước đi đầu tiên tây sạch cấu uế của tâm thì con người có 
điều kiện đi vào “hiện tại lạc trú”, xã hội trở nên an lạc, thanh 
bình, nói gì đến các bước đi trí tuệ kế tiếp hướng đến Kiến vô 
thượng, Đạo vô thượng, và Giải thoát vô thượng. 


3. Hình ảnh kiêu ngạo của Ni-kiền-tử Saccaka về kiến thức 
thế học của ông ta phải câm lặng, sợ hãi, hoảng loạn trước trí 
tuệ như thật về thực tại của Thế Tôn đã nói lên rõ rảng cái 
trống rỗng của thế giới khái niệm, thế giới hữu ngã. Đây là 
điểm ách yếu mà con người của thiên niên kỷ mới, thiên niên 
kỷ thứ ba, cần chiêm nghiệm để mở ra một hướng giáo dục, 
văn hóa mới đem lại nhiều ổn định, an lạc, hạnh phúc và 
nhân bản trí tuệ cho đời. Thế nào để cuộc đời sớm thấy rõ 
rằng tiếng nói của sự thật Vô ngã có sức công phá còn mạnh 
hơn cả nghìn trái bom nguyên tử, không phải là để tàn phá sự 
sống, mà là để tàn phá vô minh, hủy diệt vô minh xây dựng sự 
sống đúng hướng. 


-oo0oo- 


159 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 36 


Kinh Dài: SACCAKA 
(Mahàsaccakasuttam) 


- Greater Discourse To Saccak — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 


H. NỘI DUNG BẢN KINH DÀI SACCAKA 


I1. Saccaka, người thường hay tranh luận với lục sư ngoại 
đạo, lại đến yết kiến Thế Tôn một lần nữa tại Trùng Các giảng 
đường, rừng Đại Lâm, Vesàlìi. Saccaka nói lên quan niệm của 
ông về thân tu tập và tâm tu tập, và muốn được nghe Thế Tôn 
giới thiệu quan điểm, chủ trương của Thế Tôn. 


2. Quan niệm tổng quát và cụ thể của Saccaka về thân tu 
tập, tâm tu tập: 


2.1. Thân tu tập (tổng quát): Saccaka nêu ra trường hợp của 
Nanda, Vaccha, Kisa, Sankiccha, Makkhala Gosàla, sống lõa 
thể, phóng túng, không theo lễ nghi, đi khất thực không chịu 
bước tới v.v..; ăn một ngày một bữa, bảy ngày một bữa 
NYu 


2.2. Tâm tu tập: Saccaka không nêu ra được nội dung. Về 
điều mà Saccaka gọi là thân tu tập thì cũng là tà pháp. 


3. Đức Thế Tôn dạy tổng quát ý nghĩa thân tu tập, tâm tu 
tập: 


3.1. Khi /ạc /họ khởi lên, vị đệ tử không tham đắm lạc thọ, 
không rơi vào sự tham đắm lạc thọ (do đoạn dục, ly áI), gọi 
là thân tu tập. 


3.2. Khi lạc thọ diệt, khổ ¿họ khởi lên, vị đệ tử không sầu 


140 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


muộn, không than van ... (làm chủ tâm lý, không dao động), đây 
gọi là âm fu tập. 


4. Ví dụ về khúc gỗ xanh, ướt đẫm trong nước, hay khúc 
gỗ xanh đầy nhựa sống để ra khỏi nước đều không thể lấy ra 
lửa được, nhưng với thanh gỗ khô để chỗ ráo thì có thể lấy ra 
lửa được. Cũng vậy, một người sống xả ly các dục về thân, khéo 
đoạn trừ dục từ nội tâm thì có thể chứng đắc được trí tuệ toàn 
giác. Rồi Thế Tôn tiếp thuật lại đoạn đường thân tu tập và tâm 
tu tập của Thế Tôn đi đến Chánh Đăng Giác. 


HL BÀN THÊM 


I. Thực tế, con đường Tỷ kheo tu tập là tu tập tâm, huấn 
luyện tâm lý, chuyên đôi tâm lý tham, sân, si thành vô tham, vô 
sân, vô si; chuyển đổi các tri kiến, nhận thức hữu ngã thành trí 
tuệ vô ngã, trí tuệ toàn giác. Với Phật giáo thân và tâm không 
tách rời khỏi nhau: Chúng là cụm tập hợp nhân duyên của năm 
uân. Do vì Saccaka nêu tách riêng thân tu tập và tâm tu tập, hay 
huấn luyện thân, huấn luyện tâm, nên Thế Tôn cũng tùy duyên 
mà giới thiệu quan điểm của Ngài. 


Công phu tu tập, theo nghĩa Diệt để là đoạn tận Ái, thì tập 
trung đoạn tận Ái, Thủ để đoạn tận Khổ. Bước đầu tu tập Giới 
uấn là hộ trì các căn, đoạn dục tham khởi lên từ tai, mắt, mũi, 
lưỡi và thân (có thể kế thêm ý), đoạn tâm tham lạc thọ khởi lên 
từ các căn, tạm gọi là bước thân tu tập, Thân tu tập như thế 
đông nghĩa với nhiếp phục tham. 


Khi cảm thọ Khổ khởi lên thì sân tâm khởi; nếu nhiếp 
phục được sản thì tạm gọi là tâm tu tập. Khổ vốn có mặt khắp 
tam giới biểu hiện qua nhiều cấp độ tâm lý khác nhau, do sự 
kiện các hữu vi là vô thường nên dẫn đến khổ đau. Nên, nhiếp 
phục hoàn toàn khổ thọ, hay đoạn tận khổ, là thành tựu phạm 
hạnh. Do đó, ý nghĩa tâm tu tập giới thiệu trên là công phu tu 
tập cho đến lúc đoạn tận lậu hoặc. 


141 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


2. Thân tu tập và tâm tu tập đối với Phật giáo là công phu 
thực hành Đạo để. Tùy theo cách đặt vấn đề và giới hạn định 
nghĩa vấn đề mà Đạo đế có thể trình bày dưới nhiều thể cách 
khác nhau. Thực chất giải thoát chỉ có một: hoặc tu là đoạn tận 
Ái; hoặc tu là đoạn tận Chấp thủ; hoặc tu là đoạn diệt Thức hay 
Vô minh... để đoạn tận Khô. Sự thật về các hiện hữu, và sự thật 
về “Con đường” có thể dùng vô lượng thi thiết, vô lượng ngôn 
từ, thí dụ, thể cách để trình bày. 


Sự thật đó đối với các đệ tử Thanh Văn của Thế Tôn là lẽ 
sống, là sống với, nhưng đối với chàng học giả bác học Saccaka, 
Ni-kiền tử, vẫn là những gì của kiến thức của chàng du sĩ lang 
thang, rất hoang vu, rất là “cát bụi mịt mù”. 


-ooOoo- 


142 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 37 


Kinh Ngắn: Đoạn Tận Ái 
(Cùlatanhàsankhayasuttam) 


- Lesser Discourse On The Destrucfion Of Craving — 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

- Lộc Mẫu giảng đường: (Migàramàtu) 

. Migàra là tên của một đại phú gia đương thời. 

. Màtu: mẹ; Miga: con nai: lộc. 

. Migàramàtu: Mẹ của Mipgàra. 


. Giảng đường này do ông đại phú Migà, vốn là tín đồ đạo 
Lõa Thẻ, lập lên để dâng cúng Thế Tôn. 


Nguyên Visakhà là cô gái nghe Thế Tôn thuyết pháp chứng 
đắc Pháp nhãn thanh tịnh trở thành đại tín nữ của Thế Tôn. Gia 
đình Visakhà theo Thế Tôn, rất giàu có, hứa gả Visakhà cho con 
trai của Migà. Cả dòng họ Migà chống đối Thế Tôn và Tăng giả 
đòi hủy hôn ước. Sau đó tìm cách vu khống Visakhà ngoại tình, 
nhân vì một đêm khuya Visakhà cùng mấy gia nhân cứu một gã 
đàn ông bị thương cạnh nhà. Visakhà đã tự mình lập luận chứng 
minh mình vô tội, và chứng minh rằng gia đình, dòng họ chồng 
cố ý vu khống, đồng thời nói đạo lý cho Migà nghe. Migà bừng 
ngộ, xin lỗi nàng và trân trọng xem nàng như là mẹ của mình, 
người đã sinh thân huệ mạng của mình. Để tỏ lòng biết ơn dâu 
quý, nàng Visakhà, ông Migà lập một giảng đường lớn để tên là: 
“Giảng đường Mẹ của Migà” và dâng cúng Thế Tôn. 


Lộc mẫu giảng đường là một trong ba Tăng xá lớn của 
Giáo Hội của Thế Tôn: Lộc mẫu giảng đường, Tịnh Xá Cấp Cô 
Độc và Trúc Lâm Tịnh Xá (do vua Tần-ba-sa-la cúng). 


143 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


IH. NỘI DUNG KINH NGẮN ĐOẠN TẬN ÁI 


1. Tại Lộc Mẫu giảng đường, thành Xá vệ, một hôm thiên 
chủ Sakka, vua cõi trời Ba Mươi Ba, yết kiến Thế Tôn và bạch 
hỏi: 


“Đên mức độ nào, một Tỷ kheo ái tận giải thoát....., cứu 
cánh viên mãn, bậc tôi thăng giữa chư Thiên và loài Người?” 


Đức Thế Tôn dạy: 


“Một vị Tỷ kheo sau khi biết rõ các pháp, vị ấy biết rốt 
ráo tất cả pháp. Nếu có một cảm thọ nào, lạc, khổ, bất lạc bất 
khô, vị ây sống quán tánh vô thường, tánh tan rã, tánh hoại diệt, 
tánh xả ly trong các cảm thọ ấy. Vị ấy nhờ quán như thế nên 
không chấp trước một vật gì ở đời không phiền não chứng đạt 
Niết-bàn...”. 


2. Tôn giả Mục-Kiền-liên ngồi gần nghe được câu chuyện 
đạo và có lẽ biết Sakka chỉ đặt câu hỏi chiếu lệ vì kiến thức, 
mà không vì thực hành để giải thoát, nên đã xuất hiện ở cõi trời 
Ba Mươi Ba để nhắc nhở thiên chủ Sakka. 


Chứng kiến cảnh sống hưởng thụ quá mức của Sakka, Tôn 
giả đã thị hiện đại thần thông làm rung động “Tối thắng điện” 
của cung Trời khiến thiên chủ Sakka hoảng hốt chịu nghiêm túc 
thuật lại lời dạy của Thế Tôn cho Tôn giả nghe. Làm thế, Tôn 
giả chỉ giúp cho thiên chủ không phải chỉ hoạn hỷ nghe, mà còn 
phải fín họ và phụng hành nữa. 


3. Trở về lại Lộc mẫu giảng đường, tôn giả bạch Thế Tôn: 
“Thế Tôn có biết chăng Thế Tôn vừa dạy tóm tắt “Ái tận giải 
thoát” cho một Dạ - xoa (yakka) có đại oai lực?” 

Đức Thế Tôn xác nhận Thế Tôn biết và chỉ nói tóm tất, 
hàm ý là Thế Tôn biết Thiên chủ tâm chưa sẵn sàng tín thọ, 
phụng hành, nên chỉ nói tóm tắt. 


HIL BÀN THÊM 


144 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 
1. Thái độ sống của thiên chủ Sakka: 


- Thiên chủ đến học Pháp từ Thế Tôn với thái độ thiếu ng- 
hiêm túc, do vì đắm chìm và hưởng thụ lạc thú ở cung trời Ba 
Mươi Ba, lòng không thiết tha đến giải thoát. 


- Thái độ hầu như biểu lộ một chút “ba hoa”, khoe khoang 
ở cung trời rằng “Thế Tôn là Bậc Đạo Sư của Thiên Chủ” để 
“tô điểm” oai lực của mình. Cái cung cách giới thiệu với chư 
Thiên: “Tôn giả Mục-Kiền-liên là bạn đồng phạm hạnh” cũng 
thế. Hệt như tâm lý người đời muốn khoe khoang mình quen 
thân “ông lớn” nầy, nọ... 


2. Thái độ giáo dục của Đại Tôn Giả Mục-KiŠn-liên: 


Tôn giả đã thị hiện về cung trời Ba Mươi Ba, hiển đại thần 
thông để cảnh cáo vua trời Sakka về thái độ sống phóng dật của 
người. 


Hầu như sinh thời, Tôn giả vẫn thường cảnh cáo đủ các 
hạng người đến với Thế Tôn, với Tăng già với thái độ thiếu 
thành thật, không thật, kiêu căng, ngã mạn, tự cao v.v... và 
thường để lại bài học nhớ đời, “thắm-nghĩa-tình”. 


Phương chi, ngoại đạo luôn tìm cách để ám hại Tôn giả, 


€ 


oán hờn Tôn giả. Nhưng, đây là “vai trò” của Đại Tôn giả, vai 
; dây 


trò tự nguyện đê bảo vệ “trang nghiêm” của Giáo Hội. 


-ooOoo- 


145 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 38 


Kinh Dài: Đoạn Tận Ái 
(Mahàtanhàsankhayasuttam) 


- Greatfer Discourse On The Destruction Of Craving — 
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Đoàn thực: Kabalinkàro àhàro: Bodily nufrimení: chỉ thức 
ăn qua miệng; thực phẩm nuôi sống cơ thể; không có thức ăn thì 
cơ thê sẽ chết. 


- Xúc thực: Phassàhàro: Muirimenf oƒ confacf: Xúc là thức 
ăn nuôi dưỡng sự sống; không có xúc thì sự sống sẽ kết thúc. 


- Tư niệm thực: Manosancetanàhàro Muứrimemt oƒ volition: 
Ý chí, tác ý là thức ăn nuôi dưỡng sinh mạng: không có tư niệm 
thì con người cũng không hiện hữu. 


- Thức thực: Vinnanam àhàro: Nuírimenf oƒ` Consciowusness: 
Thức là thức ăn nuôi sông con người; thiêu thức, con người ngũ 
uân không còn hiện hữu. 


(Bôn thức ăn trên nuôi dưỡng, duy trì năm uân) 


- Hương ấm: Gandhabba: ¿s expiained as the being who is 
coming into the womb: được hiểu là chúng sinh nhập thai: hiểu 
như có một nghiệp thức đi vào bào thai, hay gọi là dẫn nghiệp. 


Ghi chú: Bản kinh này, trong Đại Tạng kinh Việt Nam, có 
sự in nhằm ở trang 568 và trang 570, xin sửa lại như dưới đây 
(dựa vào bản Pàli và bản dịch Anh ngữ): 


I. Trang 568 (Sửa một số câu của 14 dòng đầu): 
Đoạn dịch sát nguyên bản là: 


- Này các Tỷ kheo, do thấy như thật với chánh trí tuệ rằng 


146 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 
sanh vật này có mặt thì sự nghi ngờ có thể loại bỏ, có phải thế 
không? 

- Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Nầy các Tỷ kheo, nếu thấy như thật với Chánh trí tuệ sự 
tác thành của món ăn thì sự nghi ngờ có thể bị loại bỏ, có phải 
thế không? 


- Bạch Thế Tôn, có vậy. 


- Này các Tỷ kheo, nếu thấy như thật với Chánh trí tuệ 
rằng do sự đoạn diệt các món ăn Ấy, sanh vật có thể bị đoạn 
diệt, thì sự nghi ngờ có thể bị loại bỏ, có phải thế không? 


- Bạch Thế Tôn, có vậy. 
2.Trang 570 (ừ dòng 5 đến dòng 13, viết lại như dưới đây): 


- Nhưng này các Tỷ kheo, đối với tri kiến nầy được thanh 
tịnh như vậy, được làm cho trong sáng như vậy, nếu các ông 
không chấp trước, không lấy làm hãnh diện, không truy cầu, thì 
này các Tỷ kheo, các ông có thể hiểu ví dụ chiếc bè, nói Pháp 
được giảng dạy là để vượt qua, không phải để nắm lấy. 


H. NỘI DUNG KINH DÀI ĐOẠN TẬN ÁI 


I. Tỷ kheo Sati có tà kiến rằng: “Thức nầy rong ruổi, luân 
chuyên, nhưng không đổi khác”. Và: “Chính thức ấy nói, cảm 
thọ, thọ lãnh chỗ nầy, chỗ kia, kết qủa các hành động thiện ác.” 

Đức Phật đã dạy: 

- “Thức do duyên mà khởi, không có duyên thì thức không 
hiện khởi”. 

- “Có bốn món ăn giúp cho an trú các loài hữu tình đã 
sanh hay phò trợ các loài hữu tình sẽ sanh, đó là đoàn thực, 
xúc thực, tư niệm thực, và thức thực” (Bốn món ăn cũng do các 


147 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


nhân duyên sanh: đủ 12 chỉ phân duyên khởi). 


- Biết các pháp đều do sự vận hành của 12 nhân duyên 
sanh thì sẽ suy nghĩ về Cái Ta trong quá khứ, Cái Ta trong 
tương lai, hay Cái Ta trong hiện tại (có mặt hay không có mặt; 
có mặt như thế nào? v.v...) 


2. Hiểu pháp như vậy, vị Tỷ kheo trở về tỉnh cần sống đời 
sống phạm hạnh: thiểu dục, tri túc, sống viễn ly, hộ trì các căn, 
giữ gìn giới bổn, tây sạch cấu tâm, trừ ngũ cái, thành tựu hiện 
tại lạc trú, tỉnh cần đoạn trừ tham ái khởi lên từ các căn, nhiếp 
phục các cảm thọ. Do tham ái diệt nên thủ diệt,..., sầu, bi; khổ, 
ưu, não diệt. 


Đây là nội dung của kinh Ái Tận. 
II. BÀN THÊM 


1. Do bốn thức ăn làm nhân làm duyên mà con người có 
mặt tôn tại; do ái làm nhân làm duyên mà bốn loại thức ăn hiện 
khởi và liên tục tồn tại; chính ái làm nhân làm duyên cho sự tập 
khởi của con người, cho sự tập khởi và vận hành của các uân. 
Tà kiến của Sati là do Ái làm nhân, làm duyên mà có: do Ái mà 
sinh khởi chấp thủ ngã cho rằng thức luân chuyển nhưng không 
đổi khác. 


2. Nếu cho Ái là nguyên nhân đầu tiên và duy nhất phát 
sinh tà kiến, thì lại rơi vào “tà kiến của Tỷ kheo Sati”. Theo 
sự thật Duyên Khởi, Thọ là nhân là duyên sinh khởi Ái; Thọ 
do xúc...; Xúc do Lục nhập...; Lục nhập do Danh sắc...; Danh 
sắc do Thức..; Thức do Hành...; Hành do Vô minh...; tất cả 
các duyên ấy là do sự vận hành của Duyên Khởi (12 Chi nhân 
duyên). 


Bởi con người xem Ái như là chính mình, như là hiện hữu 
của chính mình, như là lẽ sống của chính mình, nên Tỷ kheo 
cần tập trung công phu đoạn tận Ái. Ái tận thì Thức tận, Hành 
tận, Vô minh tận, Khổ tận. 


148 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


3. Công phu đoạn tận Ái là công phu hành phạm hạnh qua 
các bước thực hành (nh được đề cập ở các kinh trước, đặc biệt 
từ kinh 11 đến kinh 20) như sau: 


- Từ bỏ đời sông thê tục, sông đời sông xuât gia với hạnh 
thiểu dục, tri túc, viễn ly, tinh cân. 


- Tẩy trừ “Ngũ cái”, tây trừ tâm cấu uế, thành tựu Thánh 
giới uần. 


- Thành tựu hiện tại lạc trú, Thánh định uân. 


- Tiếp tục theo đõi đoạn Ái khởi lên từ sáu căn cho đến khi 
Ái được đoạn tận. 


4. Trong suốt thời gian người giác ngộ, trước khi xuất gia, 
con người luôn luôn bị trói chặt bởi lòng tham ái và sự chấp 
thủ tự ngã, tâm mãi rong ruổi theo vị ngọt của sáu trần và mãi 
vướng mắc vào những tưởng nghĩ về cái Ta trong quá khứ, trong 
hiện tại và trong cả tương lai. Xuất gia rồi, khi chưa tuệ tri các 
pháp thì tâm thức vẫn chìm trong vòng lao lý của ái, thủ. Sau 
khi đã tuệ tri thì tập khí ái, thủ vẫn còn ở nội thọ và còn nằm 
phục ở sáu căn, sáu trần và sáu thức. Điều này đòi hỏi vị Tỷ 
kheo tỉnh cần, nỗ lực tỉnh giác liên tục tiêu trừ chúng cho đến 
khi mục tiêu phạm hạnh được chứng đạt. Đó là những gì đã bao 
hàm trong những lời dạy của Thế Tôn được thuật lại trong kinh 
dài Đoạn Tận Ái. 


-ooOoo- 


149 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 39 


Kinh Dài: Xóm Ngựa 
(Mahàassapurasuttam) 


- Greater Discourse At Assapura — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ đã được cắt nghĩa...) 
H. NỘI DUNG KINH DÀI XÓM NGỰA 
1. Con đường phạm hạnh đã được Đức Thế Tôn giảng dạy 


dưới nhiều thể cách khác nhau, tùy theo đối tượng nghe, và tùy 
theo nhân duyên để nói Pháp. 


Hầu như Xóm Ngựa là một chỗ đất lạ mà các vị Tỷ kheo 
mới đặt chân đến lần đầu, theo kinh văn. Tại đây, Thế Tôn dạy 
ý nghĩa của danh xưng Sa-môn, Bả-lamôn và hạnh Sa-môn, 
Bà-la-môn. Đó là phạm hạnh, với các thành tựu mà một vị Tỷ 
kheo phải vượt qua: 

1.1. Thành tựu tàm (hồ với mình) và quý (thẹn với người). 

1.2. Thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh. 

1.3. Sinh mạng thanh tịnh. 

1.4. Hộ trì các căn. 

1.5. Ăn uống tiết độ với Chánh tư duy. 

1.6. Chú tâm cảnh giác giữ tâm tư khỏi các pháp chướng 

ngại. 


1.7. Chính niệm tỉnh giác. 

1.8. Đoạn trừ ngũ cái, tây sạch tâm cấu uế. 

1.9. Thành tựu hiện tại lạc trú (đắc Tứ thiền Sắc định). 
1.10. Thành tựu Tam minh, đoạn trừ lậu hoặc. 


Như thế, Sa-môn, Bả-la-môn, theo kinh 39, đúng nghĩa là vị 


150 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


A-la-hán. 


2. Thực hiện Sa-môn hạnh là thực hiện phạm hạnh, sẽ đem 
lại lợi ích lớn cho mình và cho người. 


HIL BÀN THÊM 


I1. Con đường giải thoát chỉ có một, đó là con đường độc 
nhất của Giới, Định, Tuệ đoạn tận khổ đau. Sứ mệnh, vai trò 
của bậc Đạo sư là tập chú giảng dạy con đường và các phương 
thức thực hiện thành tựu con đường, như Ngài đã dạy: “Ta chỉ 
nói Khổ và con đường diệt khổ”. Do đó, các bản kinh Trung bộ 
đều kiết tập cùng một nội dung các điểm cương yếu về phạm 
hạnh hay Sa-môn hạnh. Các kinh chỉ giới thiệu khác nhau về 
nhân duyên nói Pháp, đối tượng nghe Pháp, và các khía cạnh về 
con đường mà Thế Tôn muốn nhấn mạnh và triển khai. 


2. Đặc biệt ở kinh dài Xóm Ngựa, đức Thế Tôn đã đưa ra 
các hình ảnh ví dụ để các Tỷ kheo dễ hình dung ra niềm hỷ lạc, 
hạnh phúc sẽ có qua công phu tây trừ tâm cấu uế, đoạn trừ ngũ 
cái, chứng đạt sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền Sắc gIỚI; 
dễ hình dung ra công phu thực hành thiền quán để vào Tam 
minh, thành tựu trí tuệ giải thoát. Các ví dụ còn có tác dụng 
đánh thức dậy trong hàng Tỷ kheo các ham thích, nhiệt tâm dấn 
thân vào các công phu. Thực sự, trên lộ trình tu tập giải thoát, 
hành giả sẽ không bao giờ cảm thấy cô vắng, lo âu, sầu muộn, 
nếu đi tới với niềm tin và quyết tâm, bởi sẽ có nhiều niềm hân 
hoan, hạnh phúc đang chờ đợi trên mỗi chặng đường công phu. 


-ooOoo- 


151 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 40 


Kinh Ngắn: Xóm Ngựa 
(Culaassapurasuttam) 


- Lesser Discourse Át Assapura — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


(Gồm những từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH NGẮN XÓM NGỰA 


I. Tại Assapura, đức Thế Tôn thêm một lần giảng dạy về 
hạnh Sa-môn. Lần nầy Thế Tôn mở rộng một số chỉ tiết và dạy 
thêm một số điểm mới. 


Về giai đoạn đầu công phu tây sạch cấu uế của tâm, Thế 
Tôn nêu ra 13 tâm cấu uế: tham dục, sân hận, phẫn nộ, thù hận, 
giả dối, não hại, tật đố, xan lẫn, man trá, xảo trá, ái dục và tà 
kiến. 


Tại đây, Thế Tôn dạy rõ các hình thức mang đại y 
(Sanghàtì), hay như ngoại đạo khổ hạnh lõa thể, hoặc thoa bụi 
đất lên thân, hoặc lễ nghi tắm rửa, hoặc sống dưới gốc cây, hoặc 
sống ở ngoài trời, hoặc đứng thắng, hoặc ăn uống giới hạn định 
kỳ, hoặc sống theo chú thuật, hoặc hạnh bện tóc, v.v... tất cả 
các hình thức ấy không phải là giá trị làm nên Sa-môn, không 
phải là linh hồn của hạnh Sa-môn, bởi vì chúng không đoạn diệt 
được các tâm cấu uễ đã nêu. Đoạn trừ tâm cấu uế mới xứng 
đáng hạnh Sa-môn mang đại y. 


2. Sau khi tâm cấu uế được đoạn trừ, tâm hân hoan sẽ liền 
sanh khởi; do hân hoan mà hỷ sanh; do hỷ sanh mà thân được 
khinh an; do khinh an mà lạc sanh; do lạc mà tâm định tĩnh. 
Trên cơ sở thành tựu tâm định tĩnh, hành giả trú tâm và biến 
mãn từ tâm, bi tâm, hỷ tâm, và xả tâm hết thảy mười phương, 


152 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


không hận, không sân. Pháp môn “Tứ vô lượng tâm” được hành 
này rất xứng đáng với hạnh Sa-môn, sẽ dẫn đến kết quả đoạn 
tận lậu hoặc, chứng đắc vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 


HI. BÀN THÊM 
Bản Kinh 40 nầy có hai nét giáo lý đặc biệt: 

I. Định nghĩa về thực chất của hạnh Sa-môn, Bà-la-môn 
hay Phạm hạnh. 


2. Giới thiệu pháp hành “Tứ vô lượng tâm” trên cơ sở 
thành tựu tâm định tĩnh của Tứ thiền sắc định. Đây là Kinh thứ 
hai, sau Kinh số 7 về ví dụ Tắm Vải, Thế Tôn dạy pháp tu Tứ 
vô lượng tâm. 


3. Pháp tu này, được giới thiệu ở Kinh ngắn Xóm Ngựa, 
có thê dành cho các tu sĩ đến từ mọi giai cấp khác nhau trong 
xã hội, phù hợp với hướng phát triển tâm cho các căn cơ tâm lý 
khác nhau... 


-ooOoo- 


153 


15 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Phần Năm 
(Từ Kinh số 41 đến Kinh số 50) 
Các Phẩm Song Đôi (tiếp theo) 


D5 


156 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 4I 
Kinh: Sàleyyaka 
(Sàleyyakasuttam) 

- Discourse To The People Of Sàlà — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Gồm những từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH SÀLEYYAKA 

1. Các Bà-la-môn làng Sàlà, Kosala, lần đầu được yết kiến 
đức Thế Tôn, đặt câu hỏi về nhân quả, nghiệp báo. “Do nhân 
gì duyên gì, một số loài hữu tình sau khi thân hoại mạng chung 
phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục? Một số loài hữu 
tình được sanh vào thiện thú, thiên giới, đời này?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

- Do ba ác nghiệp về thân, lời và ý (thập ác nghiệp) phi 
pháp, phi chánh đạo, loài hữu tình sau khi mạng chung sanh về 
cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


- Do ba nghiệp về thân, lời và ý (thập thiện nghiệp) chánh 
pháp, chánh đạo mà loại hữu tình sau khi mạng chung được 
sanh về thiện thú, thiên giới, cõi đời này. 


2. Có hai điểm giáo lý khá đặc biệt được thuật lại trong 
bản kinh này: 


2.1. Về ba nghiệp ý: tham, sân, sỉ, kinh dạy rõ rằng: 


- Về tham: tham lam tài vật của kẻ khác, nghĩ rằng: “mong 
tài vật của kẻ khác thành của mình”. 


- Về sân: tâm khởi hại niệm răng: “mong hữu tình này bị 
giêt, bị tàn sát, bị tàn hại”. 


- Về sỉ: có tà kiên, điên đảo kiên như sau: “Không có bô 


157 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


thí, không có kết quả của bố thí, không có tế lễ, không 
có cúng dường, các hành vi thiện, ác không có kết quả, 
không có đời này, không có đời sau, không có mẹ, không 
có cha, không có các loài hoá sanh v.v...” 


Ngược lại là thiện về ý nghiệp. 


2.2. Một người tính tân hành mười nghiệp thiện nêu trên 
nêu khởi mong ước, sau khi chêt sẽ sanh vê một trong các 
cõi trời Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, sự kiện ây xảy ra. 


HIL BÀN THÊM 


Qua lời dạy của Đức Thế Tôn trong kinh Sàleyyaka, một 
Phật tử thực hành nghiêm túc mười thiện nghiệp, hay một người 
có chánh kiến sống nhân ái, trung thực, công bằng, chánh hạnh, 
thì theo mong ước, sau khi chết sẽ được thác sanh về cõi Người 
(phú quý) hay một cảnh giới ở cõi trời trong Tam giới. Đây quả 
thực là niềm khích lệ lớn cho người đời, cho những ai thiếu 
nhân duyên để tu tập thành tựu Định uân và Tuệ uẫn ngay tại 
đời này. 


-oo0oo- 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 42 


Kinh: Verañjaka 
(Verañjakasuttam) 


- Discourse To The People Of Veradjà — 
(Tương tự kinh 41, kinh này Phật dạy cho các Bà-la-môn ở Xá Vệ) 


-ooOoo- 


158 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 43 


Kinh Dài: Phương Quảng 
(Mahàvedallasuttam) 


- Greatfer Discourse Of The Miscellany — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Liệt tuệ: Duppannà: Poor in inuifive wisdom: Không thấy 
với trí tuệ sự thật về Khổ, Khổ tập, Khổ diệt và con đường dẫn 
tới Khổ diệt. 


- Trí tuệ: Pannà: /zwifively wise: Có nghĩa là thắng tri (cái 
biết trực tiếp các pháp ở trong định), có nghĩa là liễu tri (cái 
thấy biết các pháp do đã đoạn tận lậu hoặc) có nghĩa là đoạn trừ 
(getting rid of). 


I. NỘI DUNG KINH DÀI ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG 


1. Bản kinh 43 là tập hợp của nhiều vấn đề giáo lý khác 
nhau được Tôn giả Xá-lợi-phất phân biệt, cắt nghĩa với trí tuệ 
như thật, bao gồm các điểm: 


- Trí tuệ và liệt tuệ (như được ghi rõ ở từ ngữ). 


- Sự kết hợp, bất ly, giữa trí tuệ và thức tri: trí tuệ thì cần 
tu tập để thành tựu; Thức thì cần liễu tri nó. 


- Về thọ, tưởng: cũng kết hợp, bất ly. 


Qua đó, năm uân có chức năng riêng biệt, nhưng tât cả 
cùng vận hành, cùng có mặt. 


- Về Chánh tri kiến: để chánh tri kiến sanh khởi cần có đủ 
hai duyên: Tiếng của người khác (hay văn) và Như lý tác ý (hay 
tư). Để chánh tri kiến có tâm giải thoát và tuệ giải thoát thì cần 
có năm duyên hỗ trợ: Giới, văn, thảo luận, chỉ và quán. 


159 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


- Loài hữu tình tái sanh: do còn vô minh và tham ái. Nếu 
vô minh, tham ái được đoạn diệt thì chấm dứt tái sanh. 


- Năm căn hoạt động là do tuổi thọ; tuổi thọ còn là do hơi 
nóng; hơi nóng còn là do tuổi thọ còn. 


- Chết: Khi nào tuổi thọ, hơi nóng và thức từ bỏ. 


- Diệt thọ tưởng định: Hơi thở dứt (thân hành), tầm tứ dứt 
(khẩu hành) và thọ tưởng dứt (tâm hành), nhưng hơi nóng và 
tuôi thọ còn. 


2. Sự phân biệt đặc biệt về: Vô tướng tâm giải thoát, vô sở 
hữu tâm giải thoát, vô lượng tâm giải thoát và không tâm giải 
thoát. 

2.1. Vô tướng tâm giải thoát: Tác ý vô tướng giới, không 
tác ý nhất thiết tướng và cần một sự chuẩn bị trước thì an trú 
vào vô tướng tâm giải thoát. 

Chỉ cần tác ý nhất thiết tướng, không tác ý vô tướng giới 
thì liền xuất khỏi vô tướng tâm giải thoát. 

2.2. Vô sở hữu tâm giải thoát: Ở vô sắc định, hành giả 
vượt qua thức vô biên xứ, nghĩ rằng: “Không có vật gì” thì liền 
chứng và trú vô sỡ hữu tâm giải thoát. 

2.3. Không tâm giải thoát: Khi hành thiền, hành giả suy 
nghĩ như sau: “Đây trống không, không có tự ngã hay không có 
ngã sở”. Như vậy là không tâm giải thoát. 


2.4. Vô lượng tâm giải thoát: Từ Tứ sắc định, hành giả biến 
mãn mười phương với tâm đi cùng với Từ, với BI, với Hỷ, với 
Xả. Đây gọi là vô lượng tâm giải thoát. 

Bốn tâm trên, theo đó, có danh sai biệt và nghĩa sai biệt. 
Khi tâm giải thoát đoạn tận tham, sân, s1, đắc bất động tâm giải 
thoát, thì bốn tâm giải thoát trên có nghĩa đồng nhất nhưng danh 
sai bIỆt. 


160 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 
HIL. BÀN THÊM 


I. Bản kinh dài Phương Quảng cũng đã để lại nhiều ý 
nghĩa cần ghi nhớ rõ, rất cần thiết như: Trí tuệ, Liệt tuệ, Chánh 
Tri Kiến, các tâm giải thoát và Diệt thọ tưởng định. 


2. Về Chánh Tri Kiến, cần ghi rõ ý nghĩa thế nào là Chánh 
tri kiến; điều kiện để sinh khởi Chánh tri kiến; và các duyên hỗ 
trợ Chánh tri kiến có tâm giải thoát và tuệ giải thoát. 

3. Đặc biệt về Diệt thọ tưởng định, định mà không thể có 
trong kinh nghiệm tâm lý của ngoại đạo, cho thấy ở đó thân 
hành (hơi thở), khâu hành (tầm tứ hay hành uẫn) và tâm hành 
(thọ, tưởng) đều chấm dứt. Chỉ còn hơi nóng và tuổi thọ tồn 
tại (như là hữu dư y) cho ta nhận thức là năm uấn diệt. Tại đó 
chánh trí sinh khởi, Niết bàn hiện diện. 


-ooOoo- 


161 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 44 


Kinh Ngắn: Phương Quảng 
(Culavedallasuttam) 


- Lesser Discourse Of The Miscellany — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Visàkha: Theo Trưởng lão Tăng kệ và NI kệ, 
Dhammadinnà vốn là vợ của Visảkha sống hạnh phúc trong đời 
sống gia đình. Visàkha nghe Thế Tôn thuyết pháp và đắc quả 
A-na-hàm. Từ đó Visàkha không nhận các cử chỉ thân mật đối 
xử từ vợ, quyết định giao toàn hộ gia sản cho vợ và xuất gia. 


Dhammadinà nghĩ rằng Visàkha có thể đắc Thánh quả thì 
bà cũng có thể, liền xin Trưỡng lão Ni Ma-ha-ba-xà-ba-đề xuất 
gia, tính cần tu tập, không bao lâu bả đắc quả A-la-hán khi 
Visàkha chưa kịp xuất gia. 


Được tin Tỷ-kheo-ni Dhammadinnà đắc Thánh quả, Visàkha 
đến yết kiến, thử tìm hiểu sự thật. Câu chuyện vấn đạo của 
Visàkha được kiết tập thành bản kinh 44. 


Dhammadinà trả lời câu hỏi về Diệt thọ tưởng định và Niết 
bàn chứng tỏ ni cô đã đắc A-la-hán, quả vị mà Visàkha chưa có 
kinh nghiệm giải thoát. 

Các câu hỏi từ đầu đến “Thân kiến” là trắc nghiệm về sự 
chứng ngộ quả Tu-đảà-hoản. 

Câu hỏi về “Bát thánh đạo” là hữu vi hay vô vi là trắc 


nghiệm kinh nghiệm giải thoát đến A-na-hàm (Hữu học). 


Câu hỏi về Diệt thọ tưởng định và Niết bàn là trắc nghiệm 
quả chứng A-la-hán. Các câu trả lời của ni cô Dhammadinà đã 
vượt khỏi hiểu biết của Visàkha, chỉ có đức Thế Tôn mới dạy 
rõ, và đức Thế Tôn đã xác nhận; “Iÿ-kheo-n: Dhammadinà là 


162 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


bậc Hiên trí! là bậc Đại tuệ...” 


- Không xúc: Sunnato phasso: mpingement thas ¡is void: 
Hành giả thấy không có ngã, không có ngã sở: thấy rõ sự thật 
vô ngã. 

- Vô tướng xúc: Amimitto phasso: Ứmpingement that ¡s 


signless: Thây rõ vô thường. 


- Vô Nguyện xúc: Appanihito phasso: m?ingementf that ¡s 
undirected (to il]J): hành giả nhận ra tham, sân, sỉ dẫn đến khổ 
đau nên tâm không còn tham, sân, sI. 


II. NỘI DUNG KINH NGẮÁN PHƯƠNG QUẢNG 


1. Bản kinh có các nét giáo lý đáng chú ý: 
1.1. Phân biệt năm “uân” và năm “thủ uân”... 


1.2. Định nghĩa thực chất của “thân kiến” (Sakkàyaditthi): 
Xem sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã... 


1.3. Bát Thánh đạo là pháp hữu vi... 


1.4. Thở vô, ra là thân hành; tầm, tứ là khẩu hành và thọ, 
tưởng là tâm hành. 


1.5. Về tâm hành của một vị chứng nhập Diệt thọ tưởng 
định và xuất khởi Diệt thọ tưởng định... 


1.6. Định nghĩa về Niết bàn: Niết bàn không thể bàn được, 
vì đã thoát ly Ngũ thủ uẫn. 


2. Visàkha chưa chứng quả “Vô học” nên không thể lượng 
định được về Diệt thọ tưởng định và Niết bàn. Chỉ có thể chứng 
mới biết, chứ không thể biết qua ngôn ngữ. 


HI. BÀN THÊM 
1. Tỷ-kheo-ni Dhammadinà đến với Thế Tôn, Tăng già, sau 


163 


Tìm Hiếu Trung Bộ Kinh I 


cư sĩ Visakhà, nhưng lại chứng quả A-la-hán trước Visàkha. Điều 
này nói lên rằng về mặt giải thoát, đoạn trừ lậu hoặc, hay mặt 
trí tuệ giải thoát, thân nữ không có gì vướng ngại. 


2. Nam cư sĩ Visàkha, dù đã đắc A-na-hàm, vẫn theo pháp, 
cung kính đảnh lễ Tỷ-kheo-ni Dhammadìna. Đảnh lễ này còn 
biểu hiện ý nghĩa là đảnh lễ một trí tuệ giải thoát. Thật đáng suy 
sâm! 


-ooOoo- 


16 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 45 


Kinh Ngắn: Pháp Hành 
(Cùladhammasamàdànasuttam) 


- Lesser Discourse On The (Way Of) Undertaking Dhamma — 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Các từ ngữ quen thuộc) 
H. NỘI DUNG KINH NGẮN PHÁP HÀNH 


Có bốn loại pháp hành đem lại kết quả khổ, lạc khác nhau 
trong đời sau, ấy là: 


1. Hiện tại lạc, đời sau thọ quả báo khỗ: 


Hiện tại người tu sĩ hưởng thụ ngũ dục lạc, nhât là hưởng 
thụ dục ái, có tà kiến rằng “sẽ không có lỗi trong các dục”, sau 
khi chêt sẽ sanh vào ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


2. Hiện tại khỗ, đời sau thọ báo khổ: 


Đây là trường hợp các ngoại đạo lõa thể... sống tà kiến, tà 
giới, tự hành khổ mình, sau khi chết sẽ sanh vào ác thú, đọa xứ, 
địa ngục. 


3. Hiện tại khổ, đời sau lạc: 


Đây là hạng hiện tại tâm bị trói buộc nặng bởi dục ái, sân 
hận và si mê, những nỗ lực sống trong sạch, hành phạm hạnh, 
sau khi mạng chung sẽ được thác sanh vào thiện thú, thiên giới, 
cõi đời nầy. 


4. Hiện tại lạc, đời sau lạc: 


Hạng người nhẹ về nghiệp tham, sân, sĩ nỗ lực ly dục, ly 
ác pháp, bất thiện pháp chứng và trú Sơ thiền Sắc định, đi đến 
chứng và trú Tứ thiền Sắc định. Đây là pháp hành hiện tại lạc, 


165 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


đời sau lạc. 
HI. BÀN THÊM 

- Trong bốn pháp hành trên, hai pháp hành cuối là chánh 
đạo; pháp hành hiện tại lạc, đời sau lạc là tối thắng. 

- Pháp hành hiện tại khổ, đời sau lạc chỉ thực hiện được 
giới uân; pháp hành thứ tư thì thực hành được giới uẫn và định 
uấn, chưa phát triển được tuệ uẫn. Được vậy ở đời này đã là 
quý hiếm. 


-ooOoo- 


16 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 46 


Kinh Dài: Pháp Hành 
(Mahàdhammasamàdànasuttam) 


- Greafer Discourse On The(Way of) Undertaking Dhamma — 


* Kinh 46 được giới thiệu tương tự kinh 45, chỉ có khác 
biệt phần giới thiệu thêm về lý do tại sao những người sống ước 
mong các pháp khả ái, khả lạc, khả ý lại thường gặp pháp bất 
khả ái, bất khả lạc, bất khả ý. 


Đó là lý do thiếu trí tuệ không nhận ra các pháp cần thân 
cận, phục vụ để thân cận và không nhận ra các pháp không nên 
thân cận, phục vụ để tránh xa. 


* Pháp cần thân cận phục vụ là đời sống phạm hạnh thực 
hành Giới, Định và Tuệ. 


* Đặc biệt trong bản kinh này đề cập đến cảnh giới của các 
vị thần như thần cây Ta la, thần vườn, thần rừng, thần cây, thần 
cỏ, thần các dược thảo. Các thần sống với tâm lý lo sợ, hoảng 
Sợ tương tự con người; cũng có các bạn bẻ và gia đình, bà con 
huyết thống. Hầu như cây cối là thân mạng, là nhà cửa của các 
vị thần khiến họ sợ các dây leo tựa như con người sợ các chứng 
bệnh nan y (ung thư, si-đa v.v...). Điều nầy gợi cho con người 
biết rằng trong không gian này, chung quanh con người còn có 
nhiều cảnh giới, thế giới sống chung đụng, nhưng cảm nghiệp 
khác nhau về không gian, về thời gian, về nghiệp thọ báo. Điều 
nầy cũng nói lên là không gian và thời gian là hiện hữu bất 
định, tự ngã là duyên sinh vô ngã... 

Trong các bản kinh khác đề cập đến một số cảnh giới chư 
Thiên, Dạ-xoa. Đối với chư Thiên, A-tu-la, cái công nhà của con 
người là biệt điện của họ; củ sen là kinh thành cấm (cắm thành) 
của họ, nhưng ngược lại các cung điện nguy nga của con người 


167 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


thì chẳng là gì cả đối với họ. 

Tất cả hiện hữu của chúng sinh và cảnh giới ấy chỉ có 
thể được nhìn thấy qua Pháp nhãn, Thiên nhãn, Thiền định mà 
không thể thấy qua các dụng cụ khoa học của con người vốn là 
chất liệu của không gian và thời gian riêng biệt của con người. 
Điều này cũng cho con người thêm nhiều ý niệm mới về hiện 
hữu của vũ trụ. 


-ooOoo- 


168 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 47 


Kinh Tư Sát 
(Vìmamsakasuttam) 


- Discourse On Inquiring - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Từ ngữ quen thuộc) 


H. NỘI DUNG KINH TƯ SÁT 


1. Đức Thế Tôn dạy về việc tìm hiểu Như Lai để tự mình 
biết chắc rằng Ngài là Bậc Chánh Đăng Giác. 


Tìm hiểu tha nhân là dựa vào quan sát; quan sát thì dựa 
vào tai và mắt của người quan sát, và sự phản ứng từ tai, mắt 
đối với các Pháp của người được quan sát. Chỉ cần dựa vào 
phản ứng từ tai (đối với các thính trần) và mắt (đối với các sắc 
trần) là đủ đữ kiện để đi đến kết luận. 


Khi nào phản ứng từ tai, mắt của người được quan sát biểu 
hiện đủ ba điểm cơ bản dưới đây thì có thể có nhận thức chắc 
chắn rằng người được quan sát là Chánh Đăng Giác. Ba điểm cơ 
bản đó là: 

1.1. Các pháp hoàn toàn thanh tịnh do tai, mắt nhận thức 

hiện khởi ở Như Lai và hiện khởi lâu dải. 

1.2. Khi nổi danh, có tiếng tăm lớn, các pháp nguy hiểm 

không khởi lên đối với Ngài (vì đã đoạn tận Ái). 

1.3. Ngài đoạn tận tham ái vì vô úy, không phải vì sợ hãi. 

Sau khi biết rõ như thế, người quan sát thân cận bậc Đạo 
sư để nghe Pháp biết rằng, Ngài dạy từ vấn đề vi diệu này đến 
vẫn đề vi diệu khác, chánh tà rõ ràng, sau khi tự mình hành và 
chứng đắc cứu cánh từng pháp, sẽ thật sự thiết lập lòng tin bất 
hoại đối với Như Lai, “Ngài là Chánh Đăng Giác, Pháp được 
Ngài khéo thuyết giảng, chúng Tăng khéo hành trì”. 


169 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


2. Đức Thế Tôn xác định: chỉ có tìm hiểu Như Lai như vậy 
mới là sự tìm hiểu thiện xảo, đúng Pháp. 


HIL BÀN THÊM 


1. Qua bản kinh ngắn, giản dị trên, chúng ta, những người 
học Phật ngày nay, cảm nhận rằng: đức Thế Tôn luôn giáo dục 
các đệ tử thiết lập Chánh kiến và Chánh tín. Chánh kiến và 
Chánh tín là được xây dựng trên nền tảng quan sát, phân tích rồi 
tự mình thê nghiệm. Sau khi tự mình thể nghiệm sự thật thì mới 
có thể tuyên bố Chánh kiến, Chánh tín đối với Như Lai. Ở đây 
không có cưỡng ép lòng tin, cưỡng ép nhận thức. Ở đây cũng 
không có bất cứ một mệnh lệnh nảo, không có một sự đe dọa 
hay hứa hảo nảo: chỉ có quan sát và thực nghiệm. 


2. Qua nội dung trình bày ở trên, thật không dễ dàng cho 
một tu sĩ Phật giáo có lòng tin trong sáng và bất thối đối với 
Phật Bảo và Pháp Bảo. Điều này có nghĩa là rất hiếm có các tu 
sĩ đắc Pháp nhãn thanh tịnh của Sơ Thánh quả (Tu-đà-hoàn hay 
Nhập lưu quả). Chỉ khi nào tẩy sạch các cấu uế của tâm, người 
tu sĩ mới có niềm hy vọng tốt đẹp tự mình xác lập lòng tin đối 
với Thế Tôn và đối với Chánh Pháp. 


-00000- 


170 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 48 


Kinh Kosambì 
(Kosambiyasuttam) 


- Discourse At Kosambì - 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


(Một số từ ngữ cân giải thích đã được cắt nghĩa) 
IIL NỘI DUNG KINH KODAMBÌ 


1. Lúc đức Thế Tôn đang trú ở Kosambì, các Tỷ kheo ở 
Kosambì sống bất hòa, đấu tranh, đả thương nhau bằng ngôn 
ngữ và binh khí. Nhân sự kiện này đức Thế Tôn họp Tăng 
chúng (nhóm tranh cãi) để rõ sự tình và giảng dạy kinh này. 


2. Các tu sĩ tranh cãi, đả thương nhau do vì đời sống không 
với lòng Từ biểu hiện qua các hành động của thân, lời và ý ở 
giữa tập thể cũng như ở nơi riêng tư. 

3. Từ đó, đức Thế Tôn dạy “sáu pháp hoà kính” đưa đến 
tương ái, tương kính, không tranh luận, hoà hợp nhất trí. Đấy là: 

3.1. Biểu hiện các hành động của thân với lòng từ đối với 

các đồng phạm hạnh ở giữa đám đông hay ở nơi riêng vắng. 

3.2. Biểu hiện lời nói với lòng từ đối với các đồng phạm 

hạnh ở giữa đám đông hay ở nơi riêng văng. 

3.3. Giữ gìn tâm ý với lòng từ đối với các đồng phạm hạnh 

ở nơi tập thể hay ở nơi riêng vắng. 

3.4. Các vật chất nhận được, cho đến thức ăn trong bình bát 


san sẻ với các đông phạm hạnh. 


3.5. Cùng với các đồng phạm hạnh thực hiện cùng một giới 
bốn, không phạm, ở tập thể hay ở nơi riêng tư. 


171 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


3.6. Cùng với các đồng phạm hạnh sống thành tựu “tri kiến” 
có khả năng hướng thượng đưa đến diệt tận khổ đau. 


4. Trong “sáu Pháp hòa kính” thì “tri kiến” thu nhiếp tất 


cả, làm giềng mối cho tất cả. “Tri kiến” ấy gồm có bảy chi phải 
thành tựu và khi thành tựu bảy chi ây thì vị tu sĩ thành tựu Dự 


lưu quả (Tu-đà-hoàn). Bảy chỉ ấy là: 


172 


4.1. Tri kiến biết rằng tâm mình không còn các triền 
phược che khiến không thể thấy biết như thật: không còn 
tham, sân, s1 triền phược; không còn hôn trầm, trạo cử, triền 
phược; không còn nghỉ triền phược; không còn bị các thế sự 
đời nầy, đời sau ràng buộc. 


(Tương đương “kiến thanh tịnh”). 


4.2. Tri kiến biết rằng tâm ta đã được tịnh chỉ do tu tập 
nhiều lần tri kiến trên. 


(Tương đương “tâm thanh tịnh”). 


4.3. Tri kiến biết rằng hai tri kiến trên thành tựu thì 
không có sự tu tập của các tu sĩ ngoại đạo. 


(Tương đương “đạo tri kiến thanh tịnh”). 


4.4. Tri kiến về “Pháp tánh” (Dhammatà) rằng: “Bất cứ giới 
tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xuất tội”. 


(Khi có được kiến này thì hầu như hành giả thành tựu “Giới 
thanh tịnh”). 


4.5. Tri kiến về “Pháp tánh” này: Bất luận sự việc cần 
phải làm dầu lớn hay nhỏ, giúp cho các đồng phạm 
hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng 
đến tăng thượng Giới học, Định học và Tuệ học. 


4.6. Tri kiến về sức mạnh này: Trong khi Pháp và Luật do 
Như Lai thuyết được giảng dạy, sau khi chú tâm chú ý, 
chuyên chú toàn tâm trí, vị này lóng tai nghe Pháp. 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


4.7. Tri kiến qua Pháp Thế Tôn giảng dạy, chứng đắc 
được nghĩa tín thọ - Atthaveda: Hiểu mục tiêu phạm hạnh 
và “pháp tín thọ” - Dhammaveda: Hiểu rõ Pháp và hiểu rõ 
sự thật của các hiện hữu, là tri kiến thuộc bậc Thánh, siêu 
thế, các phàm phu không thể cọng chứng. 


IHI. BÀN THÊM 


I. Con người xưa cũng như nay, chấp thủ tự ngã. Do chấp 
thủ tự ngã mà dục ái sanh, sân hận sanh, sĩ ám sanh. Do dục, 
sân vả s1, con người bị cuốn trôi vào dòng thị phi, được, mắt, 
khen, chê danh vọng và lợi dưỡng, tật đố, xan tham, ác tâm, hại 
tâm... là các tu sĩ ở Kosambì dưới sự hướng dẫn của Thế Tôn, 
cũng bị chi phối bởi các tâm lý thế tục ấy. Do đó mà dẫn đến 
tranh chấp, tranh cải với ngôn ngữ và binh khí. Đấy là những 
tâm lý mà ở thời đại ngày nay có thêm nhiều thức ăn càng phát 
triển mạnh mẽ hơn. 


Bước đầu tu tập là bước rũ bỏ các tâm lý ấy để tâm đủ 
định tĩnh thực hiện thiền định và trí tuệ. Đức Thế Tôn, ngoài 
việc dạy Giới học và nhận thức về con đường, đã ghép các tu 
sĩ vào trong một khuôn khổ sinh hoạt của “sáu pháp hòa kính”. 
Đánh mất “hòa kính” là đánh mất lòng từ ái. Đánh mất lòng từ 
ái đối với những người chung quanh là đánh mất “tư cách” của 
người Tỷ kheo. Thế nên truyền thống giáo dục Tăng già Phật 
giáo là truyền thống giảng dạy và thực hiện “Từ Bi”. Đây là lý 
do mà văn học ở đời thường gọi cửa chùa là “cửa Từ BI” hay 
“cửa Thiền”. 


2. Bước thứ hai là thực hiện đi đến thành tựu bảy loại trí 
để chứng qủa Dự lưu, nhập vào biển phạm hạnh, Thánh hạnh 
(tương tự các bước đi: Giới thanh tịnh, Tâm thanh tịnh, Kiến 
thanh tịnh và Đạo tri kiến thanh tịnh). 


Kinh Kosambi thực sự là kinh lòng của tu sĩ Phật giáo xưa nay. 


-oo0oo- 


173 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 49 


Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh 
(Brahmanimantanikasuttam) 


- Discourse On AÁ Challenge To A Brahmà — 


L GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 


- Phạm Thiên, hay Đại Phạm Thiên: Cõi thứ nhất của Sắc 
Giới: Theo ghi chú của tập Abhidhammatthasangaha, cõi Phạm 
Thiên có tuổi thọ là một kappa hay Mahàkappa (một đại kiếp). 
Thời gian tuổi thọ ấy thật là dài không thể tính đếm. 


Đức Phật dạy rằng: nếu có một khối lượng hạt cải đựng 
đầy trong một kho chứa mỗi cạnh (dài, ngang và cao) một do 
tuần (1 yojana = 7 đặm Anh # 10 km), cứ 100 năm vứt đi một 
hạt cải, vứt cho hết hạt cải trong kho ấy là thời gian dài bằng 
tuổi thọ của Đại Phạm Thiên (Từ điển Sanskrit,.., ghi rằng tuổi 
thọ Đại Phạm Thiên là 50 năm của cõi Ấy; một năm có 360 
ngày của cõi ấy; một ngày cõi ấy dài bằng tuổi thọ của vũ trụ 
này). 

- Quan Âm Thiên: Cõi thứ hai của Sắc Giới: Cõi này, theo 

Abhidhammatthasangaha ghi tuổi thọ là 8 đại kiếp. 


- Biến tịnh thiên: Cõi thứ ba của Sắc Giới: Cõi này có tuổi 
thọ dài là 64 đại kiếp. 


- Quảng quả Thiên: Cõi thứ tư của Sắc Giới. Có tuôi thọ 
đài là 500 đại kiếp. 


II. NỘI DUNG KINH PHẠM THIÊN THỈNH CÂU 


1. Thế Tôn với tâm Ngài biết được Phạm Thiên Baka chấp 
thường, hay chấp hữu, cho răng cõi Phạm Thiên là thường hằng, 
bất biến; ông như là Sáng tạo chủ của thế giới, vũ trụ. Ngài biến 


174 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


mất ở trần gian, từ cánh rừng Subhagavana, và xuất hiện trước 
Baka và Phạm Thiên Chúng để khai ngộ Baka. 


2. Ác ma, thống lãnh các Thiên chúng, biến thân vào một 
vị Thiên của Phạm Thiên chúng để cản ngăn Thế Tôn khai ngộ 
Thiên chúng. 


Thế Tôn vạch mặt Ác ma và hàng phục Baka bằng thị hiện 
thần thông khiến Baka và Thiên chúng không hiển được thần 
thông, rồi chỉ rõ tà kiến, hữu kiến của Baka, giúp Baka nhồ lên 
tận gốc rễ chấp thủ hữu của tự thân. 


3. Trước khi tỏ ngộ sự thật “Phi hữu”, Baka ngờ rằng nếu 
không chấp thủ Hữu thì sẽ trở thành trống không, trống rỗng. 


Còn Ác ma thì mong thuyết phục Thế Tôn, với ác tà kiến, 
đừng nói Pháp, đừng nói lên sự thật của các Pháp để Ác ma tiếp 
tục thống lãnh, kiểm soát Thiên chúng, nhưng thất bại. 


HIL BÀN THÊM 


Kinh 49 cho ta một số kiến giải rằng: 


1. Trong việc giáo hóa chư Thiên Dục giới, Sắc giới thường 
thì hoặc: 


- Chư Thiên đên yêt kiên Thê Tôn vào một buôi sáng sớm, 
trước bình minh, ở các khu rừng, nơi Thê Tôn đang an trú vả 
câu Pháp. 


Hoặc: 

- Thế Tôn thị hiện thần thông biến mất ở trần gian và xuất 
hiện trước Thiên chúng để nói Pháp. Có nhiều trường hợp, như 
trường hợp Baka, Thế Tôn thị hiện đại thần thông để thu phục, 
nhiếp phục Chư Thiên lãnh thọ Chánh Pháp. 


2. Chư Thiên ở các cung Trời do vì phước báo nhiều, có 
dung sắc hầu như không già, không bệnh, có thọ mạng lâu dài 
hầu như vô lượng, bất tận nên dễ chấp thủ Thường kiến, Hữu 


175 


Tìm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


kiến. Rất khó đối với họ để có thể nhận ra sự thật vô ngã, vô 
thường và khổ tướng của vạn hữu. Qua đây mới thấy rằng 
cõi Người có điểm linh diệu, tối thắng của con người: rất dễ 
nhận ra sự thật vô ngã, vô thường của khổ đau. 


3. Qua sự thật biến hóa thần thông, kinh đã gián tiếp hiển 
lộ sự thật vô ngã bất định tính của không gian và thời gian. 
Thực ra có vô số không gian và thời gian tương ứng với vô số 
cảnh giới do cảm nghiệp sinh. Chỉ có kết quả tu tập thiền định, 
tự thân hành giả mới chứng nghiệm sự thật này. Không thể có 
một loại “logic”, một máy tính cực kỳ tính xảo nảo có thể phát 
hiện ra các sự thật đó. 


-ooOoo- 


1⁄6 


Từm Hiểu Trung Bộ Kinh I 


Trung Bộ Kinh - Bài Kinh số 50 


Kinh Hàng Ma 
(Màratjjaniyasuttam) 


- Discourse On A Rebuke To Màra - 


I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 
(Từ ngữ quen thuộc) 
IIL NỘI DUNG KINH HÀNG MA 


I. Tôn giả Mahàmoggallàna, tại vườn Lộc Uyên, phát hiện 
Ác ma, tiền kiếp là cháu của Tôn giả, con của người chị tiền 
kiếp tên là Kali, chui vào bụng quấy phá Tôn giả. Tôn giả dạy 
chuyện để thức tỉnh Ác ma khỏi vướng tội rơi vào địa ngục; 
câu chuyện một tiến kiếp xa xưa của Tôn giả, thời đức Phật 
Kakusandha, đã quấy phá hàng Tỷ kheo và làm chảy máu mặt 
tôn giả Vidhura, đại đệ tử trí tuệ của Thế Tôn, do việc làm đó 
tiền thân tôn giả đã đọa địa ngục chịu nhiều thống khổ. Nghe 
xong câu chuyện Ác ma thất vọng bỏ đi. 


2. Thế Tôn Kakusandha đã dạy các Tỷ kheo quán tưởng Tứ 
vô lượng tâm để an trú tâm trước các lời nhục mạ, chửi mắng 
của Ác ma và quán bất tịnh nơi cơ thể và thức ăn để an trú tâm 
trước giả tâm tán thán, ca ngợi, đảnh lễ, cúng dường của Ác ma. 


HIL BÀN THÊM 


1. Sự kiện tiền thân Tôn giả Mahàmoggallàna đã vì ác 
nghiệp đọa địa ngục trụng nước sôi một nghìn năm trong địa 
ngục cho đến một vạn năm, về sau đã trở thành Đại đệ tử của 
Thế Tôn, đệ nhất thần thông, nói lên rằng tất cả chúng sinh nếu 
nỗ lực gây nhân duyên giải thoát thì sẽ giải thoát lậu hoặc sớm 
hay muộn. Con người dễ dàng đọa địa ngục nếu sống với ác 


177 


Tìm Hiếu Trưng Bộ Kinh I 


kiên, ác hạnh; nhưng cũng rât gân đại giải thoát nêu sông với 
Chánh kiên, Chánh niệm. 


2. Có một sự kiện gọi là “Pháp nhĩ như thị” (không thể cắt 
nghĩa) đáng được chiêm nghiệm là: Khi một vị nhập Diệt thọ 
tưởng định thì các hiểm nạn như lửa đốt đều không thể xâm 
nhập cơ thể hành giả. Một kinh khác thì ghi lại lúc tôn giả 
Xá-Lợi-Phất nhập định vào một đêm rằm, với chiếc búa đập nát 
một quả núi lớn, Dạ-xoa vẫn không thể gây thương tích hề hắn 
gì chiếc đầu của tôn giả dù đã đánh vào đầu ba búa nặng. Hầu 
như cơ thể này cũng là bất định pháp, không mang một ngã tính 
nào nhất định, tùy theo khả năng thần thông, định tuệ mà trở 
nên có tính chất hư hoại hay bất khả hoại. 


178 


